-_ Epictetus 


SN ghệ t thuật sống _ 
Tàn và hệ tha ng TT 


“ 
c7 


Nghệ thuật to 


NGHỆ THUẬT SÓNG 
—*— 

Tác giả: Epictetus 
Người dịch: Đỗ Tư Nghĩa 
Nhà xuất bản Hồng Đức 
Scan & tạo ebook: tudonald78 
15-01-2020 


Nguyên tác tiếng Hy Lạp của Epictetus. 

Đỗ Tư Nghĩa dịch từ bản tiếng Anh: “The art of living" của Sharon 
Lebell, NXB HarperCollins, New York, 1995. 

Xuất bản theo hợp đồng trao quyên sử dụng dịch phẩm giữa Dịch 

giả và Sách Khai Tâm. 
Bản quyền bản tiếng Việt © Công ty TNHH Văn Hóa Khai Tâm, 
2017. 
Trân trọng cảm ơn các đơn vị xuất bản, phát hành và độc giả đã 
thể hiện sự tôn trọng bản quyền của dịch phẩm này. 


ĐÔI DÒNG CỦA NGƯỜI DỊCH BẢN VIỆT NGỮ: 

1. _ Cuốn sách này - Nghệ thuật sống, là một bản thuyết minh tư 
tưởng của Ebpictetus. 

2. Nghệ thuật sống có hai phần chính: 

- — Phẫn I: Cẩm nang thư. Là một bản đúc kết những điểm cốt 
yếu trong tư tưởng của Epictetus. Cẩm nang thư đã xuất hiện từ rất 
lâu, ngay từ thời cổ đại. 

- — Phần II: Những lời dạy khác về cách sống, được trích và 
thuyết minh từ tác phẩm Discourses[1] của Epictetus. 

3. Người thuyết minh là Sharon Lebell. Cô cho biết: “... Tôi đã 
góp phần của riêng mình trong việc tuyển chọn, giải thích, và ứng 
tác dựa trên những ý tưởng chứa đựng trong The Enchiridion[2] và 


The Discourses, là những tài liệu duy nhất còn sót lại, vón tóm tắt 
triết lý của Epictetus”. 

[1]_ Những bài thuyết giảng. 

[2l Tạm dịch là cẩm nang thư, là một bản tóm tắt súc tích 
những tư tưởng của Epictetus trong các tập Discourses của ông. 

4. _ Bản dịch này chủ yếu dựa trên bản tiếng Anh, nhưng cũng 
có tham khảo cuốn Enchiridion mà chúng tôi đang có trong tay. 
Trong quá trình dịch, chúng tôi đã tham khảo tư tưởng của Epictetus 
từ nhiều nguồn khác. 

5. _ Những chỗ in đậm, in nghiêng và những ghi chú trong bản 
dịch này, đều là của người dịch bản Việt ngữ. 

6. Những ghi chú của người dịch, hầu hết là những ý nghĩ chủ 
quan khi tiếp xúc với văn bản. Thay vì giữ lại cho riêng mình, xin gửi 
đến bạn đọc như một chia sẻ chân tình giữa những người bạn. Bạn 
đọc hoàn toàn có thế bỏ qua, nếu không thấy cộng hưởng. 

7. _ Mặc dù đã có gắng nhiéu, nhưng chắc chắn khó tránh khỏi 
những sai sót. Rất mong bạn đọc và các bậc cao minh góp ý để bản 
dịch được hoàn thiện hơn. 

Đà Lạt, 15/07/2016 

Đỗ Tư Nghĩa 


| 
ĐÔI DÒNG VỀ EPICTETUS VÀ TÁC PHẨM CỦA ÔNG([1] 
Sự hấp dẫn lâu bền và ảnh hưởng rộng khắp của Epictetus; một 
phần là do ông không mơ hồ trong việc phân biệt giữa những triết 


gia chuyên nghiệp và những người bình thường. Ông diễn đạt thông 
điệp của mình một cách rõ ràng và nồng nhiệt; gửi đến tất cả những 
ai quan tâm đến việc sống một cuộc đời tỉnh thức về đạo đức. 

Tuy nhiên, Epictetus vững tin vào sự tất yếu của việc rèn luyện để 
dần dần tinh lọc tính cách và hạnh kiểm cá nhân. Sự tiến bộ đạo 
đức không phải là lãnh địa độc quyển của giới quý tộc, cũng không 
thể đạt tới do tình cờ hay may mắn; mà bằng cách tự rèn luyện bản 
thân - hằng ngày. 

Có lẽ Epictetus đã không chịu được những trò pirouette[2] bằng 
lời nói có tính gây hắn để chiếm giữ và bảo vệ địa vị, mà rủi thay đôi 
khi được xem là “làm” triết học tại những trường đại học hiện nay. 
Là một bậc thầy có năng lực diễn đạt súc tích, có lẽ ông cũng ngờ 
vực cách diễn dạt rườm rà, tối mò được tìm thấy trong những văn 
bản hàn lâm, triết học và những văn bản khô khan khác. Không chỉ 
kịch liệt tố giác việc phô trương kiến thức chi để được tiếng là người 
“uyên bác”[3], ông còn tận tụy với những lời giải thích của mình, 
không cần ai bảo lãnh về những ý tưởng hữu ích cho việc sống tốt. 
Ông tự xem là thành công khi những ý kiến của mình được dẽ dàng 
nắm bắt và đưa vào thực hành trong đời thực, nơi mà chúng có thể 
thực sự nâng cao tính cách của con người. 

[1] Nhan đề này là của ĐTN, người dịch của bản Việt ngữ. 

(2)  Pirouette: Động tác xoay tròn một chân trên ngón chân, hay 
xoay tròn hai chân của vũ công. Ý nói đó chỉ là “sự uốn éo của ngôn 
ngữ”, chứ không hữu ích gì cho cuộc sống. 

[3] Ý nói chỉ phô trương kiến thức, chứ không áp dụng kiến 
thức đó vào cuộc sống. 


Để ăn nhịp với tinh thần dân chủ và phóng khoáng của học 
thuyết Epictetus, tập sách này đúc kết những ý tưởng then chốt của 
ông và dùng thứ ngôn ngữ và hình ảnh thực tế, phù hợp với đôi tai 
của con người hiện đại. Để trình bày những lời dạy của Epictetus 
trong một thế cách càng giản dị, dễ hiểu và hữu ích càng tốt, tôi đã 
góp phán của riêng mình trong việc tuyển chọn, giải thích, và ứng 
tác dựa trên những ý tưởng chứa đựng trong The Enchiridion và 
The Discourses, là những tài liệu duy nhất còn sót lại, vốn tóm tắt 
triết lý của Epictetus. Mục đích của tối là truyền đạt cái tinh thần đích 
thực, nhưng không nhất thiết là theo đúng từng câu chữ của 
Epictetus. Do vậy, tôi đã tham khảo những bản dịch khác nhau, và 
rồi đưa ra sự diễn đạt mới mẻ cho những điều mà tôi nghĩ, nếu ông 
sống lại trong thời đại hiện nay, có lẽ ông đã nói. 

Epictetus hiểu rõ sự hùng biện của hành động. Ông mạnh mẽ 
cảnh báo những môn đệ của mình hãy tránh việc chỉ giỏi lý thuyết 
suông, mà hãy chủ động áp dụng những lời dạy của ông vào những 
hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống hằng ngày. Do vậy, tôi đã cố diễn 
đạt những hạt nhân của tư tưởng Epictetus trong một phương cách 
hiện đại, khơi gợi tư duy, gợi hứng cho bạn đọc, không chỉ để suy 
niệm mà còn để tạo ra những thay đổi nhỏ nối tiếp nhau, và sau 
cùng ở cực điểm, sẽ đạt tới phẩm cách cá nhân và một cuộc sống 
có ý nghĩa, cao thượng. 


Ï 
LÀM THÊ NÀO ĐỀ SÓNG 
MỘT CUỘC SÓNG HẠNH PHÚC, 
VIÊN MẢN? LÀM THÉ NÀO ĐÈ 


TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI TÓT? 

Việc trả lời những câu hỏi này là niềm đam mê, là mục đích duy 
nhất của Epictetus, đại triết gia Khắc kỷ chủ nghĩa. Mặc dù - do việc 
giáo dục về văn học cổ đại bị giảm sút - những tác phẩm của ông ít 
được biết đến hôm nay, nhưng chúng đã có ảnh hưởng to lớn trên 
những triết gia hàng đầu về nghệ thuật sống, qua suốt gần hai thiên 
niên kỷ. 

Epictetus ra đời như là một nô lệ vào khoảng năm 55 sau Công 
nguyên tại Hierapolis, Phrygia, phía Đông của Đế quốc La Mã. Chủ 
của ông là Epaphroditus, Bí thư hành chánh của Nero. Từ khi còn 
rất nhỏ Epictetus đã biểu lộ một tài năng xuất chúng về tri thức; và 
Epaphroditus quá bị ấn tượng, đến nỗi ông gửi chàng trai trẻ đến La 
Mã để học với vị thầy Khắc kỷ chủ nghĩa nồi tiếng, Gaius Mosunius 
Rufus. Những tác phẩm của Rufus còn sót lại bằng tiếng Hy Lạp, 
bao gồm những luận cứ bênh vực cho quyền bình đẳng về giáo dục 
đối với phụ nữ, và chống lại đặc quyền của nam giới về tình dục 
trong hôn nhân; và tinh thần bình đẳng nổi tiếng của Epictetus chắc 
hẳn đã được nuôi dưỡng dưới sự giáo huấn của vị này. Epictetus 
trở thành môn đệ nổi tiếng nhất của Rufus, và sau cùng được giải 
phóng khỏi tình trạng nô lệ. 

Epictetus giảng dạy tại La Mã cho đến năm 94 sau Công nguyên, 
khi Hoàng đế Domitian - bị đe dọa bởi ảnh hưởng ngày càng lớn 
của những triết gia, trục xuát ông khỏi La Mã. Ông trải qua phần còn 
lại của đời mình trong chốn lưu đày tại Nicopolis, trốn vùng duyên 
hải phía Tây Bắc của Hy Lạp. Tại đó, ông thiết lập một ngôi trường 
triết học, và trải qua những ngày tháng của mình, thuyết giảng về 
cách sống với phắm cách và sự thanh thản. Trong số những môn đệ 
lỗi lạc nhất của ông là chàng trai trẻ Marcus Aurelius Antoninus, về 


sau trở thành Hoàng đế của Đề quốc La Mã. Ông này là tác giả của 
Meditations mà những gốc rẽ Khắc kỷ chủ nghĩa của nó nằm trong 
những học thuyết đạo đức của Epictetus. 

Mặc dù Epictetus là một bậc thầy kiệt xuất về logic và tranh luận, 
ông không phô trương kỹ năng phi thường của mình về tu từ học. 
Ông là một vị thầy khiêm cung, thanh thản, luôn động viên những 
môn đệ của mình hãy xem trọng việc sống đời minh triết. Epicetus 
sống đúng như lời giáo huấn của mình: Ông sống một cách giản dị 
trong một túp lều nhỏ, khòng màng đến danh lợi và quyền lực. Ông 
qua đời vào khoảng năm 135 tại Nicopolis. 

Epictetus tin rằng công việc cơ bản của triết học là giúp những 
con người bình thường đối mặt một cách hữu hiệu với những thách 
thức|[4] của cuộc sống thường nhật, và xử lý những mất mát chủ yếu 
không thể tránh, những nỗi thất vọng và sầu muộn. Những giáo 
huấn của ông về đạo đức được tước bỏ tính đa cảm bi lụy, sự giáo 


> 
A” 


điều của tôn giáo, và cái “vớ vấn vô bổ” của siêu hình học. Nó là 
cuốn sách vỡ lòng đầu tiên và tốt nhất của phương Tây cho việc 
sống cuộc sống tốt nhất có thể được. 

(4) Thông thường, triết học bị xem là một môn học trừu tượng, 
viên vông, xa rời cuộc sống. Nhưng với Epictetus, nó rất gần gũi và 
thiết thân với đời thực. 

Trong khi nhiều bạn đọc quay sang những nguồn của phương 
Đồng để tìm kiếm sự hướng dẫn phi tông phái về tâm linh thi 
phương Tây đã có, mặc dù bị bỏ quên, một kho tàng quan trọng và 
hữu ích của minh triết-hành động như thế. Là một trong những vị 
thầy khôn ngoan, mẫn tiệp nhất đã từng hiện hữu, những lời dạy 
của Epictetus sánh ngang với những lời dạy được chứa đựng trong 
nền minh triết vĩ đại nhất của văn minh nhân loại. Tác phẩm The 


Discourses, có thể sánh với Kinh Pháp cú của Phật giáo, hay Đạo 
đức kinh của Lão Tử. Những ai chê trách triết học phương Tây, cho 
rằng nó quá nặng về lý trí và chưa xem trọng cái chiều kích phi lý 
tính của cuộc sống, sẽ ngạc nhiên khi biết rằng Nghệ thuật sống 
thực sự là một triết học về sự tự do và bình an nội tại, một lối sống 
mà mục đích của nó là mang đến sự thanh thản cho tâm hồn ta. 

Một phong vị bất ngờ kết hợp giữa Đồng và Tây mang lại cho 
Nghệ thuật sống một sức sống đặc biệt. Một mặt, cái phong cách 
của nó không phản bác được là của phương Tây: Nó ca tụng lý tính 
và đầy những huấn thị về đạo đức, nghiêm khắc và nghiêm túc. Mặt 
khác, dường như có một làn gió nhẹ của phương Đông, khi 
Epictetus thảo luận vé bản chất của vũ trụ. Sự mô tả của ông về 
Thực tại tối hậu chẳng hạn, mà ông đánh đồng với chính Thiên 
nhiên, thì vô cùng uyên chuyển và ảo diệu, khiến ta giật mình nhớ 
đến Đạo[5] (của Lão Tử, ĐTN). 

[B] Về mặt tư tưởng, Lão Tử và những triết gia Khắc kỷ chủ nghĩa 
đều đậm chất Phiếm thần luận (pantheism). Đạo và vị Thượng để 
cùa Phiếm thần luận chỉ là một “nguyên lý tối hậu" điều hành vũ trụ, 
chứ không phải là vị Thượng đế có ngôi vị, có quyền thưởng phạt 
như vị Thượng đề của Ki-tô giAo, Do Thái giáo và Hồi giáo. 

Đối với Epictetus, một cuộc sống hạnh phúc và một cuộc sống 
đức hạnh là đồng nghĩa với nhau[6]. Hạnh phúc và sự viên mãn cá 
nhân là những hậu quả tự nhiên của việc làm điều đúng. Không 
giống như nhiều triết gia của thời mình, Epictetus ít quan tâm đến 
việc tìm hiểu thế giới cho bằng việc xác định những bước đi cụ thể 
phải làm trong việc theo đuổi sự hoàn hảo về đạo đức. Một phần 
thiên tài của ông là việc nhấn mạnh trên sự tiến bộ đạo đức, hơn là 
việc tìm kiếm sự hoàn hảo về đạo đức. Ông hiểu sâu sắc rằng 


chúng ta dễ bị chệch khỏi việc sống theo những nguyên tắc cao nhất 
của mình. Do vậy, ông động viên chúng ta hãy xem cuộc sống triết lý 
như là một chuỗi tiệm tiến của những bước đi, mà dần dần đưa ta 
xích lại gần hơn với những lý tưởng cá nhân mà ta hằng ấp ủ. 


Khái niệm của Epictetus về cuộc sống tốt không phải là vấn đề có 


một danh sách những lời khuyên răn, mà là việc làm cho những 
hành động và những ước vọng của ta hòa điệu với tự nhiên[7]. Điều 
quan trọng không phải là thực hiện những hành vi tốt để giành được 
ân huệ của thần linh, hay sự thán phục của những người khác, mà 
là để đạt tới sự thanh thản nội tại, và như thế đạt tới sự tự do cá 
nhân. Việc đạt tới sự thiện là một cơ hội đồng đều ở trong tầm tay 
của bất cứ ai, trong bất cứ thời điếm nào: giàu hay nghèo, được 
giáo dục hay không. Nó không phải là lành địa độc quyền của 
“những nhà chuyên nghiệp về tâm linh” như những nhà tu, những vị 
thánh hay những nhà khổ hạnh. 

[7] Đây là một câu rất quan trọng. Nhưng thế nào là “tự nhiên” 
theo chủ nghĩa Khắc kỷ? Trong dụng ngữ của chủ nghĩa này thì Tự 
nhiên, Thiên ý, Đắng quan phòng, Bản tính đại đồng, Thượng đề và 
Lý tính hầu như đồng nghĩa với nhau. Tự nhiên có những quy luật 
bất biến, và khi con người hiểu biết, sống theo những quy luật ấy thì 
sẽ có sự thanh thản của tâm hồn, nếu đi ngược lại Tự nhiên thì sẽ 
tự chuốc khổ cho mình. Lý tính trong mỗi người là quan năng có khả 


năng giúp đương sự hiểu biết những quy luật; do vậy, sống theo tự 
nhiên cũng có nghĩa là sống theo lý tính đã được phú bẩm cho mỗi 
người. Như vậy trước mắt ta cần nhớ “sống theo tự nhiên” không có 
nghĩa là “sống theo bản năng”, muốn làm gì thì làm. Cũng cần nhớ 


vậy 


là chữ “Lý tính”ở đây là một nguyên lý rất sâu xa, thiêng liêng, chứ 
không phải chỉ là “lý trí” manh mún, vụn vặt như cách hiểu thông 
thường. 

Epictetus đưa ra một quan niệm về đức hạnh rất giản dị, bình 
thường và có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Ông ưa thích 
một cuộc đời được sống một cách kiên trì, tuần phục thiên ý hơn là 
sự khoa trương cái tốt đẹp bằng những hành vi phi thường, anh 
hùng, lộ liễu. Đơn thuốc của ông cho cuộc sống tốt được tập trung 
vào ba chủ đề chính: 

¬ Làm chủ những dục vọng cùa mình. 

- __ Thực hiện những bốn phận của mình. 

- Và học cách suy tư một cách rõ ràng về chính mình, cùng 
những mối quan hệ của mình bên trong cộng đồng lớn hơn của 
nhân loại. 

Epictetus nhận ra rằng cuộc sống hằng ngày thì đầy rẫy những 
khó khần ở những mức độ khác nhau. Ông trải qua đời mình trong 
việc phác họa con đường ởi tới hạnh phúc, sự viên mãn và thanh 
thản[8], bất luận hoàn cảnh của ta có thế nào đi nữa. Những lời dạy 
của ông, khi chúng được giải phóng khỏi những “cái hào nhoáng” 
của văn hóa cổ đại, thì thích hợp một cách kỳ lạ với cuộc sống hiện 
đại. Nhiều khi triết lý của ông nghe ra giống như phần “tinh hoa nhất” 
của tâm lý học hiện đại. Lời cầu nguyện: “Xin hãy ban cho tôi sự 
bình tâm để chấp nhận những điều mà tôi không thể thay đổi, lòng 


dũng cảm để thay đổi những điều mà tôi có thể, và sự minh triết để 
nhận biết sự khác biệt giữa cái thay đổi được và cái không thay đồi 
được” có thể là một câu nói được gợi hứng từ cuốn sách này. Quả 
thực những tư tưởng của Epictetus là một trong những gốc rễ của 
tâm lý học hiện đại về sự tự quản. 

[8] Chú ý: Sự “thanh thản” ở đây không phải là sự thanh thản 
thông thường, mà là sự thanh thản của một kẻ đă được rèn luyện, 
sống hòa điệu với lý tính. Đây là lý tưởng cao nhất của chủ nghĩa 
Khắc kỳ. 

Tuy nhiên, trên những phương diện quan trọng thì Epictetus rất 
truyền thống và phi hiện đại. Trong khi xã hội của chúng ta (về mặt 
thực tế, nếu không luôn luôn tường minh) xem sự thành công trong 
nghề nghiệp, sự giàu sang, quyền lực và danh vọng như là những 
thứ đáng ao ước và đáng ngưỡng mộ, thì Epictetus lại xem chúng 
như là cái thứ yếu [9] và không ăn nhập gì đến hạnh phúc chân 
thực. Cái quan trọng nhất là loại người mà bạn đang trở thành; là 
loại cuộc sống mà bạn đang sống. 

Sharon Lebell 

[9] Có thể nói khái quát, Epictetus luôn chú trọng việc “thành 


= bà) 


nhân” hơn là “thành công". Và nếu xã hội hiện đại chú trọng “thành 
công” hơn “thành nhân" thì phải công bằng mà nói đó là sự suy thoái 
của xã hội hiện đại trên phương diện đạo đức. Nhưng phải chăng 
Epictetus quá xem nhẹ sự “thành công"? Theo thiển ý, không phải 
vậy. Có lẽ ông muốn sự thành công phải được đặt nền tảng trên sự 


^ bà) 


“thành nhân”. 


Phần II 


CẢM NANG THƯ 

Epictetus chỉ thuyết giảng chứ không để lại văn bản (tác phẩm) 
triết học nào. May thay, những điểm chính trong triết lý của ông 
được lưu giữ cho những thế hệ tương lai bởi môn đệ tận tụy của 
ông, sử gia Flavius Arrian. Arrian đã chịu khó ghi chép lại - cho một 
người bạn - phần lớn trong số những bài giảng của thầy viết bằng 
tiếng Hy Lạp. Những bài giảng này được biết đến như là 
Discourses, ban đầu được tập hợp trong 8 tập sách, nhưng chỉ còn 
sót lại 4 tập. Những bài giảng của Epictetus là trong số những nguồn 
chủ yếu cho việc hiểu triết học Khắc kỷ của La Mã cổ đại. 

Cẩm nang thư (hay Enchiridion) của Epictetus là một loạt những 
trích đoạn từ Discourses, tạo thành một bản tóm lược súc tích về 
những lời dạy cốt tủy của ông. Nó được dựa một cách sơ sài theo 
mẫu của những cẩm nang binh thư thời đó, và chia sẻ sự giản dị 
của những tác phẩm cổ điển như Nghệ thuật chiến tranh. Những 
binh sĩ thậm chí còn mang theo Cẩm nang thư vào trong chiến 
trường[10]. Qua suốt những thế kỷ và những nền văn hóa, những 
nhà lãnh đạo, những vị tướng của thế giới và những người dân 
thường, đẽu dựa vào Cẩm nang thư như là kẻ hướng đạo chính yếu 
để đạt tới sự bình an cá nhân và hướng ởi tinh thần giữa những thử 
thách của cuộc đời. 

Sharon Lebell 

(10) Theo Phạm Cao Tùng, trong bài giới thiệu Cẩm nang thư 
(xuất bản tại Sài Gòn trước 1975), thì cả những phụ nữ quyền quý 
cũng luôn đưa Cẩm nang thư vào tận khuê phòng. Điếu đó cho thấy 
Cẩm nang thư thiết thân với cuộc sống như thế nào. 


1 
NHỮNG GÌ BẠN CÓ THÊ KIÊM SOÁT, 
VÀ NHỮNG GÌ KHÔNG THÊ KIÊM SOÁT 

Hạnh phúc và tự do bắt đầu với sự hiểu biết rõ ràng về một 
nguyên tắc: Một số điều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, và 
một số khác thì không[11]. Chỉ sau khi bạn đã đối mặt và chấp nhận 
cái nguyên tắc nền tảng này, và học cách phân biệt giữa những gì 
bạn có thể và không thể kiểm soát, thì bạn mới có thể đạt tới bình 
an nội tâm và cách hành xử hữu hiệu. 

Ở trong tầm kiểm soát của chúng ta là những quan niệm, 
những khát vọng, những tình cảm yêu ghét của riêng chúng ta... 
Đây chính là những khu vực mà chúng ta cần quan tâm, bởi vì 
chúng trực tiếp tùy thuộc vào chúng ta. Chúng ta luôn luôn có thể 
chọn lựa nội dung và tính chất cuộc sống nội tâm của mình. 

Nằm bên ngoài tầm kiểm soát của chúng ta là những thứ như 
thân thể, tài sản, uy tín, địa vị xã hội của chúng ta... 

(11) Đây là câu nói rất quan trọng, là “chìa khóa” để hiểu toàn bộ 
cuốn sách này. Là câu nói cần suy ngẫm thật kỹ, hiểu thật rõ ràng thì 
mới có thể thực hành đúng. 

Chúng ta phải nhớ rằng những cái này là những cái ngoại tại, do 
vậy không phải là cái mà ta cần quan tâm[12]. Cố kiểm soát hay cố 
làm thay đổi cái mà chúng ta không thế thì chỉ mang lại phiền não. 

Hãy nhớ: Những điều nằm bên trong tầm kiểm soát của chúng ta 
thì trong bản chất tùy thuộc chúng ta, không bị ngăn trở, không bị 
câu thúc; trái lại, những cái nằm ngoài tầm kiểm soát của ta thì bắp 
bênh, lệ thuộc hoặc bị quy định bởi những ý thích bốc đồng và hành 
động của người khác. Cũng nên nhớ, nếu bạn nghĩ rằng mình có 


thể hoàn toàn kiểm soát những cái mà bản chất tự nhiên của chúng 
nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, hay nếu bạn cố lây những 
công việc của người khác làm công việc của chính mình, thì bạn sẽ 
thất bại, trở thành một kẻ phẫn chí, lo lắng và ưa trách móc. 

(12) Không cần quan tâm tới “cái ngoại tại"? Có lẽ Epictetus 
muốn dành ưu tiên cho “cái nội tại", nhưng nếu hoàn toàn “phớt lờ” 
cái ngoại tại thì cũng khó mà có được sự hài hòa? Trong tập sách 
này, tác giả thường xuyên nói đến “cái ngoại tại" và "cái nội tại". Đây 
là hai khái niệm cơ bản cần nắm vững vì nó sẽ được nhắc đi nhắc 
lại nhiều lần qua suốt tập sách. Trước mắt ta cần nhớ: “cái ngoại tại" 
hay “hoàn cảnh ngoại tại" là những gì xảy ra “bên ngoài” ta, và trên 
nguyên tắc chung, ta không hoàn toàn kiểm soát được nó. Ngược 
lại, “cái nội tại” là cái ở “bên trong” ta, chẳng hạn như quan niệm của 
ta, là cái mà ta có thể kiểm soát được - nó tùy thuộc vào ta... Theo 


r4 
Â* (( 


Epictetus, ta khó lòng thay đôi “cái ngoại tại" vì nó không tùy thuộc 


> 
Â* (( 


vào ta, nhưng ta có thể thay đồi “cái nội tại" cùa mình. Qua suốt suốt 
tập sách này, tác giả nhắm đến việc giúp người dọc học cách thay 
đổi “cái nội tại” để đổi phó với những thăng trầm của “cái ngoại tại”. 


2 
HÃY CHĂM LO CÔNG VIỆC CỦA RIÊNG BẠN 
Hãy tập trung toàn bộ sự chú ý của bạn vào những gì mà mình 
thực sự cần quan tâm, và hãy rõ ràng, minh bạch rằng cái thuộc về 
người khác là công việc của họ, chứ không phải là của bạn. Khi làm 
như thế thì bạn sẽ không bị câu thúc, và không ai có thể ngăn trở 
bạn. Bạn sẽ thực sự tự do và hành động một cách hữu hiệu, bởi vì 
những nỗ lực của bạn sẽ được sử dụng tốt và sẽ không bị lãng phí 


một cách ngốc nghếch vào việc chỉ trích hay chống đối những người 
khác. 

Khi biết đâu là những cái thực sự nằm trong tầm kiểm soát của 
mình, và lưu tâm đến chúng thì không ai có thể cưỡng bách bạn làm 
bất cứ cái gì ngược lại ý chí của mình; những người khác sẽ không 
thể làm tổn thương bạn, và bạn sẽ không tạo ra một kẻ thù nào, hay 
phải nhận chịu bất cứ sự thiệt hại nào. 

Nếu bạn muốn sống theo những nguyên tắc như thế thì hãy nhớ 
rằng điều đó sẽ không dễ dàng: Bạn sẽ phải hoàn toàn từ bỏ một số 
điều, và trì hoãn một số điều khác trong hiện tại bây giờ. Rất có thể 
bạn sẽ phải từ bỏ sự giàu sang và quyền lực nếu bạn muốn đảm 
bảo việc đạt tới hạnh phúc và tự do. 


3 
HÃY NHẬN DIỆN NHỮNG TRÌNH HIỆN[13] 
NHƯ CHÚNG THỰC SỰ LÀ 

Kể từ bây giờ về sau, trước mọi sự có vẻ như khó chịu, hãy tập 
nói: "Mi chỉ là một trình hiện của giác quan, và đó không phải là cái 
thực tướng[14] của mi". Và rồi, hãy xem xét một cách thấu đáo vấn 
đề theo những nguyên tác vừa nêu. Trước hết, hãy tự hỏi: "Cái trình 
hiện này có liên quan đến những điều vốn ở trong tầm kiểm soát của 
riêng tôi hay không?". Nếu nó liên quan đến bất cứ điều gì ở ngoài 

tầm kiểm soát của bạn, thì hãy tập đừng lo lắng về[15] nó. 


(13) Appearances: Trình hiện. (Chúng tôi mượn cách dịch của 


Nguyễn Tường Bách). “Trình hiện” là cái hiện ra trước giác quan và 
ý thức ta, chưa có “phán đoán giá trị” (đẹp, xấu; buôn, vui...) xen 


vào. Triết học phương Tây phân biệt hai loại phán đoán: “Phán đoán 
thực tại" và “Phán đoán giá trị". Phán đoán thực tại thì khách quan, 
chung cho mọi người. Còn phán đoán giá trị thì chủ quan, khác nhau 
tùy theo quan niệm mỗi người. 

Thí dụ: Một buổi sáng có nắng, nếu ta nói: “Trời có nắng” thì đó là 
một phát biểu dựa trên sự “trình hiện” khách quan, ai cũng thầy như 
thế. Ta gọi “Trời có nắng” là một “phán đoán thực tại”. Nhưng khi ta 
nói: “Nắng đẹp quá” thì đó là một “phán đoán giá trị”, chủ quan của 
riêng ta, bởi vì có thể người khác không thấy cái nắng đó là “đẹp”. 
Nhìn sự vật như nó là, nghĩa là sự vật hiện ra thế nào thì nói nó thế 
ấy (phán đoán thực tại), chứ ông thêm thắt vào nó những “phán 
đoán giá trị” chủ quan của ta. 

(14) Thế nào là “thực tướng” của những hiện tượng? Nếu xét vẻ 
mặt tuyệt đối (chân đế, bản thể, bản môn) thì rất khó biết nó. Có lẽ 
cụm từ “thực tướng” ở đây chỉ nên hiểu theo nghĩa “tương đối” (tục 
đế, hiện tượng, tương dối, tích môn). Nhân đây cũng cần phân biệt 
có hai loại chân lý: chân lý tuyệt đối và chân lý tương đối. Và chữ 
"thực tướng” cũng cần dược xét theo hai bình diện tuyệt đối và 
tương đối. 


Thí dụ, khi ta thấy một “cái xe đạp” và nói: “Đây là một cái xe đạp” 
thì nếu xét vẻ mặt “hiện tượng” (tương đối), có thể nói ta đang “nhìn 
sự vật như nó là”. Tuy nhiên, nếu xét về mặt “tuyệt đối” thì ta vẫn 
chưa “nhìn đúng thực tướng” của sự vật, vì xét cho cùng thì không 
hề có một cái gọi là “xe đạp” mà nó chỉ là một “giả hợp” do nhiều bộ 
phận hợp lại. Nếu tháo rời từng bộ phận thì không còn gì để gọi là 
“xe đạp” nữa. Vả lại, theo vật lý lượng tử thì cũng không hề có “cái 
xe đạp” nào cả, mà đó chỉ là những “nguyên tử” cực vi, và sau cùng 


tất cả đều chỉ là “năng nượng” (energy) mà thôi, chẳng có cái gì là 
“sự vật” nữa. Đọc kỹ Epictetus, ta thấy khi nói: “Hãy nhìn sự vật như 
nó là” thì ông cũng chỉ dừng lại ở “chân lý tương đối” chứ chưa có ý 
nói đến “chân lý tuyệt đối” vốn ở một bình diện cao hơn. 

[15] Tiếng Việt có hai từ: “lo lắng” và "lo liệu”. Có lẽ ý Epictetus là 


A tt ^ ” 


chỉ nên bình tĩnh để “lo liệu 


, chứ không nên “lo lắng"? 


Á 
YÊU - MUÓN ĐUÓI THEO 
GHÉT - MUÓN TRÓN TRÁNH 

Những ham muốn và ghét bỏ của chúng ta là những "kẻ thống trị” 
bốc đồng. Chúng yêu sách, buộc ta phải tuân phục những mệnh 
lệnh của chúng. Lòng ham muốn thúc đầy ta đuổi theo và đạt điều ta 
muốn. Sự ghét bỏ, trái lại, yêu sách rằng ta phải tránh điều ta không 
ưa. 

Thông thường, khi không đạt được điều ta muốn, ta thất vọng. 
Khi gặp điều ta không muốn, ta phiền não. 

Do vậy, nếu bạn chỉ cần tránh những điều khó chịu vốn trái với sự 
an vui tự nhiên của mình và ở trong tầm kiểm soát thì bạn sẽ không 
gặp bất cứ cái gì mà mình không thực sự muốn. Tuy nhiên, nếu bạn 
cố tránh những điều không thể tránh như bệnh tật, cái chết hay sự 
bất hạnh[16] - là những cái mà bạn không có sự kiểm soát thực sự 
nào - thì bạn sẽ làm cho chính mình và kẻ khác đau khổ[17]. 

(16) Cần phân biệt thật rõ đâu là điều có thể tránh, và đâu là điều 
không thể tránh. Nói chung, cái gì hoàn toàn nằm trong tầm kiểm 
soát của ta thì có thể tránh được, ngược lại thì không tránh được. 


Và muốn phân biệt hai loại này, ta phải xét một sự thể trên hai mặt: 
tuyệt đôi và tương đôi. Thí dụ: Cái chêt có tránh được không? 

a/ Xét về mặt tuyệt dối: Không thể tránh được, vì trước sau gì ta 
cũng phải chêt. 

b/ Xét về mặt tương đối: 


> 
 (( z 


- Nếu có điều kiện thì có thể “trì hoãn” cái chết một thời gian (có 
tiền chữa bệnh) 

- Nếu không có điều kiện thì dành chịu chết (không có tiền chữa 
bệnh) 

(17) Có thể kiểm soát được bệnh tật, cái chết và bất hạnh không? 
Xét về mặt tương đối thì có the kiểm soát được phần nào. Nhưng 
xét về mặt tuyệt đối thì không thể hoàn toàn kiểm soát được chúng. 
Khi nói rằng, “cái chết, bệnh tật và sự bất hạnh. là những cái mà 
bạn không thể kiểm soát được" là Epictetus đứng về mặt tuyệt đối 
mà nói. 

Lòng ham muốn và sự ghét bỏ, mặc dù mạnh mẽ, cũng chỉ là 
những thói quen. Và chúng ta có thể tự rèn luyện mình đè có những 
thói quen tốt hơn. Hãy từ bỏ thói quen trốn tránh những điều không 
nằm trong tầm kiểm soát của bạn, và thay vào đó, hãy tập trung vào 
việc chống lại những điều không tốt cho bạn nhưng lại nằm trong 
tầm kiểm soát cùa mình. 

Hãy cố hết sức để chế ngự những ham muốn của bạn. Bởi vì, 
nếu bạn ham muốn một cái vốn không nằm trong tầm kiểm soát của 
riêng mình, thì bạn sẽ thất vọng[18]; trong khi đó, bạn sẽ bỏ bê 
những cái đáng ham muốn vốn nằm trong tầm kiểm soát của mình. 

[18] Đây là việc tự lượng sức mình. Có thể xảy ra hai trường hợp: 
a. Ta làm cái quá sức mình và sẽ luôn thất bại; hoặc b. Ta không 


dám làm cái mà ta có thể làm, nghĩa là ta đầu hàng trước khi chiến 
đấu. Do vậy, tự lượng sức mình sẽ giúp ta tránh được những thất 
bại và thất vọng không cần thiết. Một thí dụ: Nếu ta yêu âm nhạc 
nhưng không có năng khiếu về bộ môn này mà cứ mong muốn trở 
thành một Mozart, một Beethoven thì ta sẽ thất vọng suốt đời! 


`Dĩ nhiên, có những lúc vì những lý do thực tế, bạn phải 
chạy theo điều này hay trốn tránh điều nọ, nhưng hãy làm như thế 
với thiện ý, sự khéo léo và sự mềm dẻo. 


ọ 
HÃY NHÌN SỰ VẬT NHƯ CHÚNG LÀ 

Hoàn cảnh ngoại tại không xảy ra để đáp ứng những mong đợi 
của chúng ta. Những biến cố xảy ra một cách tự nhiên[19]. Người ta 
hành xử một cách tự nhiên. Hãy ôm giữ những gì mà bạn thực sự 
đạt được. 

Hãy mở mắt ra: Hãy nhìn sự vật đúng như thực tướng của 
chúng[20], và do vậy tránh cho bạn nỗi đau đớn của sự luyến chấp 
sai lầm và sự đỗ nát có thể tránh được. 

Hãy nghĩ về những cái làm bạn vui thích - những vật dụng cần 
thiết mà bạn sử dụng, những người mà bạn trân quý. Nhưng hãy 
nhớ rằng, chúng và họ có tính chất riêng, vốn hoàn toàn toàn khác 
biệt với cái cách mà ta nhìn chúng và họ. 

Như một bài tập, hãy xem xét những sự vật nhỏ bé nhất mà bạn 
luyến chấp vào. Chẳng hạn giả thử rằng, bạn có một cái tách mà 
bạn ưa thích. Nói gì đi nữa, nó chỉ là một cái tách- do vậy, nhờ nó vỡ 


thì bạn có thể xử lý. Kế đến, hãy trải rộng (việc xem xét như thế) đến 
những sự vật - hay những con người - mà bạn luyến chấp vào. 

(19) Tự nhiên, nhưng không phải hoàn toàn ngẫu nhiên, mà tuân 
theo một quy luật nào đó ta không rõ (chưa thấu triệt được). 

(20) Thế nào là “nhìn sự vật đúng như thực tướng” của chúng? 
Trước mắt, ta cần biết rằng ta thường ít khi nhìn sự vật đúng như 
chân tướng của chúng. Thưc ra, từ "chân tướng” cũng được xét 
theo hai phương diện: chân lý tuyệt đối và chân lý tương đối. Chữ 
“chân tướng” theo cách dùng của Epictetus chỉ nên hiểu theo chân 
lý tương đối. 

Hãy nhớ ràng khi bạn ôm hôn con, chồng hay vợ mình thì bạn 
đang ôm một kẻ hữu-tử[21]. Như vậy, nếu một trong số họ có mất đi 
thì bạn nên chịu đựng với sự điềm tĩnh. 

Khi một điều gì đó xảy ra thì cái duy nhất nằm trong quyền lực 
của bạn là thái độ của mình đối với nó[22]; bạn có thể chấp nhận 
hay từ chối nó[23]. 

Cái thực sự làm chúng ta sợ hãi hay hoảng loạn, không phải là 
những biến cố ngoại tại, mà là cái cách chúng ta nghĩ về chúng[24]. 
Cái khuấy động chúng ta, không phải là những sự thể ngoại tại, mà 
chính là sự thuyết minh của chúng ta về ý nghĩa của chúng. 

Hãy ngừng tự hù dọa mình với những khái niệm bốc đồng, và 
những ấn tượng chủ quan của ta về sự vật! 

(21) Hữu tử: phải chết. 

(22) Một thí dụ: Có hai người cùng nhiễm HIV Aids, nhưng một 
người muốn tự sát; còn người kia đi nhiều nơi diễn thuyết, cảnh báo 
mọi người nên thận trọng trong các đường truyền nhiễm như tình 


dục, đường máu và mẹ truyền sang con đề tránh mắc bệnh như anh 
ta. 

[23] “Chấp nhận” một sự thể như nó xảy ra nghĩa là không “vùng 
vẫy chống lại nó". Ngược lại là "từ chối" nố, mong nó xảy ra theo ý 
của mình. 

[24] Thí dụ, cái chết có đáng sợ không? Theo Epictetus thì tự 
thân cái chết không đáng sợ. Chính quan niệm của ta về sự chết 
mới làm cho ta sợ hãi. Nếu ta quan niệm chết là hết, hoặc sau khi 
chết sẽ xuống địa ngục, hay bị đầu thai vào một cảnh giới bất hạnh 
thì ta sẽ sợ chết. Nhưng nếu ta quan niệm chết chỉ là việc di chuyển 
từ dạng hiện hữu này sang một dạng hiện hữu khác, như sự chu 
tuần của bốn mùa Xuân, Hạ Thu, Đông... tử để rồi sinh, sinh rồi lại 
tử- thì hẳn là cái chết sẽ không có gì đáng sợ. 

Những sự thể diễn ra tự nhiên theo cách của chúng chứ không 
phải như ta mong đợi. Cũng vậy, những con người hành xử tự nhiên 
theo cách của họ chứ không phải như ta mong đợi. 


6 
HÃY LÀM CHO NHỮNG HÀNH ĐỘNG 
CỦA BẠN HÒA ĐIỆU VỚI TỰ NHIÊN 

Đừng cố tạo ra những quy tắc của riêng bạn. 

Trong mọi vấn đề - lớn hay nhỏ, công hay tư - hãy hành xử phù 
hợp với những quy luật của tự nhiên. Việc hòa điệu ý chí của bạn 
với tự nhiên nên là lý tưởng cao nhật của bạn. 

Bạn thực tập lý tưởng này ở đâu 2? Trong những điều cụ thể của 
đời sông hăng ngày, với những trách nhiệm và bôn phận cá nhân 
mình. Khi bạn thực hiện một công việc nào đó, thí dụ, tăm, thì hãy 


làm như vậy - với hết sức mình - phù hợp với tự nhiên. Khi bạn ăn, 
hãy làm như vậy, với hết sức mình - phù hợp với tự nhiên, vân vân. 

Điễểu quan trọng khòng phải là bạn đang làm cái gì, mà là bạn 
đang làm nó như thế nào[25]. Khi chúng ta hiểu đúng đắn và sống 
theo nguyên tắc này, thì mặc dù những khó khăn vẫn khởi lên - vi 
chúng cũng là một phần của trật tự thiêng liêng - chúng ta vẫn có 
bình an nội tâm. 


(25) Và ta làm như thế nào là do ta nghĩ như thế nào về sự vật. 


ĩ 
NHỮNG BIÉN CÓ KHÔNG LÀM ĐAU 
CHÚNG TA, NHƯNG NHỮNG QUAN ĐIÉM CỦA 
CHÚNG TA VỀ CHÚNG THÌ CÓ THẺ 

Những sự thể, tự chúng không làm ta đau hay ngăn trở chúng ta. 
Cách chúng ta nhìn những sự thể này là chuyện khác. Chính thái độ 
và phản ứng của ta mới là cái mang đến cho ta phiền não. 

Do vậy, ngay cả cái chết, tự thân nó và một mình nó cũng không 
phải là cái gì ghê gớm. Chính khái niệm của ta về sự chết - cho rằng 
nó đáng sợ - mới là điều làm ta sợ hãi. Hãy xem xét kỹ khái niệm 
của ta về cái chết và về mọi sự khác. Chúng có thực sự đúng 
không? Chúng có đang mang đến cho bạn lợi lạc nào không? Đừng 
sợ hãi cái chết hay sự đau đớn. Hãy sợ nỗi sợ hãi của ta về chúng. 

Chúng ta không thể chọn lựa hoàn cảnh bên ngoài mình, nhưng 
chúng ta luôn có thể chọn lựa cách đáp ứng lại chúng[26]. 

(26) Có hai cách để thay đổi cuộc sống của mình: 1. Thay đổi 
hoàn cảnh bên ngoài. 2. Thay đổi quan niệm của ta về hoàn cảnh 


bên ngoài. Theo Epictetus. sự thay đổi quan niệm của ta về sự vật là 
cái nằm trong tầm kiểm soát của ta. Ông chú trọng đến việc thay đổi 
thái độ của ta trước hoàn cảnh, hơn là thay đổi hoàn cảnh. Xin đưa 
ra thí dụ cụ thể để vấn đề được sáng tỏ hơn. 

- Một người mắc bệnh nan y (ung thư chẳng hạn). Người đó có 
hai chọn lựa: thay đổi hoàn cảnh bên ngoài, hoặc thay đổi thái độ 
cũa mình đối với hoàn cảnh. Nếu có đủ điều kiện về tiền bạc, đương 
sự sẽ tìm cách chữa chạy, và nếu may mắn sẽ hồi phục. Như vậy, 
anh ta đã thay đổi được hoàn cảnh bên ngoài. Nhưng già thiết rằng, 
anh ta không đủ điều kiện để chữa trị thì anh ta nên thay đổi thái độ 
của mình trước cơn bệnh nan y đó: Anh ta sẽ chấp nhận nỗi bất 
hạnh, và sống phần đời còn lại với tâm hồn thanh thản (thay vì cứ 
để cho sầu muộn đè nặng tâm hồn cho đến chết). 


lộ 
KHÔNG XÂU HÓ. KHÔNG TRÁCH CỨ 

Chính cảm nhận và quan niệm của ta về những sự thể là cái 
khiến ta phiền não. Do vậy, trách cứ người khác là điều ngờ nghệch. 
Cho nên, khi ta gặp những trở ngại, những rối loạn hay phiền muộn 
thì đừng bao giờ trách cứ người khác, mà hãy trách cứ thái độ của 
chúng ta[27]. 

(27) Gợi nhớ đến câu: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. (Trách 
mình trước, trách người sau). 

Những người tiểu trí thường trách người khác về những bất hạnh 
của riêng họ. Những người (có trí tuệ) trung bình thì trách chính 
mình. Và những người dâng hiến đời mình cho sự minh triết (kẻ đại 
trí) hiểu rằng, cái xung lực muốn trách cứ kẻ khác hay trách cái gì đó 


là điều ngốc nghếch; rằng việc trách cứ - bất luận trách kẻ khác, hay 
chính mình — đều không thành tựu được cái gì cả. 

Một trong những dấu hiệu cho sự khởi đầu của tiến bộ đạo đức là 
việc dập tắt dần dần sự trách cứ. Chúng ta thấy cái vô ích của việc 
phê bình, chỉ trích. Càng xem xét thái độ và sự phản tỉnh của ta trên 
chính mình, ta càng ít bị lôi cuốn bởi những phản ứng bão táp về 
cảm xúc mà trong đó ta tìm kiếm những lời giải thích dễ dãi cho 
những biến cố không mong muốn. 

Những sự thể chỉ đơn giản là cái mà chúng là. Những người khác 
suy nghĩ điều mà họ sẽ suy nghĩ; nó không liên hệ gì đến chúng 
ta[28]. Không có gì phải xấu hổ. Không có gì phải trách cứ. 

28 Chúng tôi chỉ dịch sát nguyên văn, nhưng câu này dễ gây hiểu 
lầm. Nói cho đúng thì mọi sự đều có liên hệ chằng chịt với nhau, 
không có cái gì biệt lập - “trùng trùng duyên khởi”, nói như kinh Hoa 
Nghiêm của nhà Phật. Do vậy, “nó vẫn có liên hệ đến chúng ta”, 
nhưng có lẽ theo Epictetus, vì nó “nằm ngoài tầm kiểm soát của ta" 
nên ta không cần phải quan tâm đến nó nhiều quá? Dù sao, cách 
nói nó không liên hệ gì đến chúng ta” là có phần cực đoan? 


9 
HÃY TẠO RA CÔNG TRẠNG 
CỦA RIÊNG BẠN 
Đừng bao giờ lệ thuộc vào sự thán phục của kẻ khác. Không có 
sức mạnh nào trong nó cả. Công trạng cá nhân không thể được phái 
sinh từ một nguồn ngoại tại. Nó không thể được tìm thấy trong 
những giao du cá nhân của bạn, cũng như không thể được tìm thấy 
trong sự nể trọng của người khác. Một sự kiện của đời là, những 


người khác, ngay cả những người yêu mến bạn, sẽ không nhất thiết 
đồng ý với những ý kiến của bạn, hiểu bạn, hay chia sẻ sự tâm 
huyết của bạn. Hãy trưởng thành! Hơi đâu mà quan tâm đến những 
gì mà người khác nghĩ về mình[29]I 

Hãy tạo ra công trạng của riêng bạn. 

Công trạng cá nhân không thể đạt được qua việc giao du của bạn 
với những con người kiệt xuất[30]. Bạn đã được giao cho công việc 
của riêng mình để làm. Hãy bắt tay vào làm ngay bây giờ, làm hết 
sức mình và đừng bận tâm là ai đang quan sát bạn. 

Hãy làm công việc có ích và không màng đến niềm vinh dự hay 
sự thán phục mà những nỗ lực của bạn có thể giành được từ người 
khác. Không có cái gọi là công trạng “ăn theo. 

Những thắng lợi và kiệt xuất của người khác, chúng thuộc về họ. 
Cũng như vậy, những vật sở hữu của bạn có thể có sự kiệt xuất, 
nhưng chính bạn không thu được sự kiệt xuất từ chúng. 

Hãy nghĩ về điều đó. Cái gì thực sự là của riêng bạn? Cách bạn 
sử dụng những ý kiến, những tài nguyên nội tại và những cơ hội đến 
với mình. Bạn có những cuốn sách? Hãy đọc chúng. Hãy học từ 
chúng. Hãy áp dụng sự minh triết của chúng. Bạn có kiến thức 
chuyên môn? Hay đưa nó vào sử dụng một cách đầy đủ và tốt đẹp. 
Bạn có những dụng cụ? Hãy đem nó ra và chế tạo hay sửa chữa đồ 
đạc. Bạn áo một ý kiến hay? Hãy làm theo nó tới cùng. Hãy tận 
dụng những gì mà bạn có, những cái thực sự là của mình. 

Bạn có thể hài lòng một cách chính đáng với chính mình và thanh 
thản, khi bạn đã hòa điệu những hành động của mình với tự nhiên, 
bằng cách nhận ra cái gì thực sự là của riêng mình. 


(29) Có nên quan tâm đến dư luận không? Có hai loại dư luận: 
dư luận đúng và dư luận sai. Nhìn chung, dư luận thường sai nhiều 
hơn đúng. Tuy nhiên, phớt lờ dư luận và quá nô lệ vào dư luận, cả 
hai đều không tốt. Tốt nhất nên “tham khảo” dư luận: Thấy nó đúng 
thì theo; thấy không đúng thì không theo. 

(30) Đây là tâm lý chung của nhiều người: Khi được giao du với 
những người “quan trọng" thì họ thấy mình cũng “quan trọng” lây. 
Chẳng hạn một người sau khi làm quen được với nhiều người “quan 
trọng” trong lãnh vực nào đó của xã hội, thì họ có ảo tưởng rằng cái 
“tầm vóc” của họ cũng được... nâng lên so với trước! 


10 
HÃY TẬP TRƯNG VÀO BỎN PHẬN 
CHÍNH YẾU CỦA BẠN 

Có một thời gian và một nơi chốn cho sự vui chơi giải trí, nhưng 
bạn không bao giờ nên để cho chúng lấn lướt những mục đích chân 
thực của đời mình. Nếu bạn ở trên một chuyến hải trình và con tàu 
thả neo tại một hải cảng, bạn có thể lên bờ tìm nước uống và tình 
cờ nhặt được một cái vỏ ốc[31] hay một thảo mộc nào đó. Nhưng 
hãy cẩn thận; hãy lắng tai để nghe tiếng gọi của vị thuyền 
trưởng[32]. Hãy giữ sự chú ý của bạn hướng về con tàu. 

31 Những thứ mà ta “thu nhặt" được trong cuộc đời - như tiền tài, 
danh vọng... thì cũng ví như những “vỏ ốc" mà ta nhặt được bên bờ 
biển. 

32 Có thể là Định mệnh hay Thượng đế. Đây là Thượng đế vô 
ngôi vị của Phiếm thần luận, chứ không phải là vị Thượng đế có 
ngôi vị của Ki-tô giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo. Thượng đế của 


Phiếm thần luận chính là Thiên nhiên, Vũ trụ, không có quyền 
thưởng phạt... Sự phân biệt hai loại Thượng đế này rất quan trọng; 
nếu không, ta dễ hiểu lầm tư tưởng của Epictetus và nhiều nhà tư 
tưởng khác. 

Rát dễ dàng bị xao lãng bởi những cái vặt vãnh của trần gian. 
Nếu vị thuyền trưởng gọi thì bạn phải sẵn sàng rời bỏ những thứ đó 
và chạy trở về, thậm chí không nhìn lại đằng sau[33]. 

33 Với một kẻ tích lũy quá nhiều của cải thì họ sẽ từ bỏ trần gian 
với nhiều tiếc nuối; bởi vì, họ sẽ không đem theo được một chút gì 
trong cái kho của cải đó. 

Nếu bạn đã già thì đừng đi xa khỏi con tàu; nêu không, bạn sẽ 
không về kịp khi được thuyền trưởng gọi. 


11 
HÃY CHÁP NHẠẬN NHỮNG BIẾN CÓ 
NHƯ CHÚNG XẢY RA 
Đừng yêu cầu hay mong đợi rằng những biến cố sẽ xảy ra như 
bạn mong muốn. Hãy chấp nhận những biến cố như chúng thực sự 
xảy ra[34]. Theo cách đó, bình an nội tâm sẽ đến. 

(34) Thiên nhiên vận hành theo những quy luật riêng của nó; do 
vậy, rất có thể nó sẽ không xảy ra đúng như điều ta muốn. Tuy 
nhiên, không phải vì thế mà ta buông xuôi, không phấn đấu cho 
những điều mình muốn đạt được. Chỉ có điều, sau khi đã nỗ lực hết 
mình mà sự việc vẫn xảy ra không như ta mong muốn, thì ta nên 
chấp nhận tình huống và chuẩn bị cho một nỗ lực mới, chứ không 
nên ngồi đó để than vãn... 


12 
Ý CHÍ LUÔN Ở BÊN TRONG 
TÀM KIÊM SOÁT CỦA BẠN 

Không có gì thực sự ngăn chặn bạn. Không có gì thực sự ngăn 
trở bạn. Bởi vì ý chí riêng[35] của bạn luôn luôn nằm trong quyển 
kiểm soát của bạn. 

[35] Trên nguyên tắc và nhìn chung thì ý chí của ta có thể nằm 
trong tầm kiểm soát của ta. Tuy nhiên, có một số ngoại lệ: a. Khi ý 
chí ta yếu đuối thì nó dễ bị ngoại cảnh chi phối; b. Có những động 
lực “vô thức” nó nằm ngoài tầm kiểm soát của ý chí. 

Bệnh tật có thể thách thức thân xác bạn, nhưng phải chăng bạn 
chỉ là thân xác? Tật què chân có thể ngăn trở đôi chân bạn, nhưng 
bạn không chỉ là đôi chân. Ý chí của bạn to lớn hơn đôi chân mình. 

Bạn không cần phải để cho ý chí của mình bị tác động bởi một sự 
việc, trừ phi bạn để cho nó làm như thế. Với mọi sự xảy ra với bạn, 
hãy nhớ điều này. 


đổ 
HÃY TẬN DỤNG NHỮNG GÌ 
XÂY RA VỚI BẠN 

Mọi khó khăn trong đời đều cho chúng ta một cơ hội quay vào 
trong và gợi dậy những tài nguyên nội tại tiềm ẩn. Chúng ta có thể 
và nên biến những thách thức mà chúng ta chịu đựng thành sức 
mạnh của chính mình. 

Những người khôn ngoan cần trọng, họ nhìn vượt lên chính cái 
Sự việc và tìm cách tạo thói quen tận dụng nó. 


Khi gặp một biến cố ngẫu nhiên, đừng chỉ phản ứng một cách 
may rủi: Hãy nhớ quay vào bên trong và hỏi, bạn có tài nguyên nào 
để xử lý nó hay không[36]? Hãy đào sâu. Bạn có những sức mạnh 
mà có thể bạn không nhận thức rằng mình có[37]. Hãy tìm đúng tài 
nguyên đó. Hãy sử dụng nó. 

Nếu bạn gặp một người quyến rũ thì tài nguyên cần đến là sự tự 
chủ. Nếu gặp sự đau đớn hay sự yếu đuối thì đó là sức chịu đựng. 
Nếu gặp sự lăng nhục thì đó là sự kiên nhẫn. 

Theo dòng thời gian, bạn xây dựng thói quen áp dụng nguồn tài 
nguyên nội tại thích hợp vào mỗi biến cố, và bạn sẽ không bị lôi 
cuốn bởi những ấn tượng của cuộc đời. Dần dần, bạn sẽ không còn 
cảm thấy mình bị áp đảo (bởi ngoại giới) nữa. 

(36) Khi gặp một “thách thức” của cuộc đời, người ta thường 
hướng ra ngoài để tìm sự trợ giúp - ở người thân, bạn hữu... Nhưng 
quả thật đó chỉ là sự hỗ trợ tạm thời và thứ yếu. Epictetus khuyên ta 
nên tìm sự trợ giúp ở sức mạnh vốn có bên trong ta, đây mới đúng 
là sức mạnh lâu dài, luôn sẵn có trong ta dưới dạng tiềm năng. Tuy 
nhiên, phải có một bản lãnh nhất định thì mới có thể tìm tháy dược 
sự hỗ trợ từ sức mạnh nội tại của mình. 

(37) Tâm lý học hiện đại đã chứng minh rõ ràng điều này. Sức 
mạnh này cũng giống như những quặng mỏ nằm sâu dưới lòng đắt, 
chúng có ở đó nhưng dưới dạng tiềm năng, vấn đề là phải biết cách 
khai thác những quặng mỏ đó và đưa chúng vào sử dụng. 


14 
HÃY CHĂM SÓC NHỮNG GÌ 
MÀ BẠN CÓ ĐƯỢC 


Không gì có thể thực sự bị lấy đi từ bạn. Không có gì để 
mất. Bình an nội tâm bắt đầu khi, về những sự thể, chúng ta ngừng 
nối: “Tôi đã mắt nó”. Thay vào đó, hãy nói: “Nó đã được trả về lại[38] 
nơi nó đến”. Con bạn chết? Chúng được trả lại. Vợ bạn chết? Nàng 
được trả lại. Những vật sở hữu và tài sản của bạn bị mất đi? Chúng 
đã được trả lại. 

Có lẽ bạn bực mình vị một kẻ xấu ăn cắp những vật dụng 
của mình. Nhưng tại sao bạn lại quan tâm về chuyện ai đã trả lại cho 
đời, cái mà đời đã ban cho mình? 

Điều quan trọng là hãy chăm sóc cần thận những gì mà bạn 
có trong khi đời để cho bạn có — như một khách lữ hành chăm sóc 
một căn phòng tại một quán tro[39]. 

[38] Khi nói rằng ta đã “mất” một sự thể nào đó là ta mặc nhiên 
thừa nhận rằng nó là vật sở hữu của ta. Nhưng Epictetus nói rằng ta 
không “mất” cái gì cả, mà ta chỉ “trả” nó lại, có nghĩa là ta đã “mượn” 
nó từ một nguồn nào đó. Quả thực, nếu ta “trả lại” cho ai đó một cái 
mà ta đã “mượn” thì đâu có phải buồn lòng! Nhưng với những kẻ 
“phàm phu tục tử” như chúng ta thì không dễ gì có được một cái 
nhìn như thế! 

39 Những cái ta đang có trong tay là rất phù du. Tuy vậy, không 
phải vì thế mà ta không chăm sóc chúng. Chăm sóc chúng nhưng 
không luyến chấp vào chúng. Hình ảnh một người lữ hành chăm sóc 
căn phòng tại một quán trọ thật tiêu biểu cho mỗi con người trên trần 
gian: Chúng ta đều chỉ là những khách lữ hành, và trần gian chỉ là 
quán trọ - ý tưởng này hóa ra đã có từ đã mấy ngàn năm, mà vẫn 
còn như mới được nói hôm qual (Tôi nay ở trọ trần gian — Trịnh 
Công Sơn). 


15 
CUỘC SÓNG TÓT LÀ CUỘC SÓNG 
CÓ BÌNH AN NỘI TẠI 

Dấu hiệu chắc chắn nhất của cuộc sống cao thượng là sự bình 
an nội tại[40]. Sự tiến bộ tinh thần mang đến tự do, thoát khỏi sự 
xáo trộn nội tại. Bạn có thể ngừng bồn chồn lo lắng về chuyện này 
chuyện nọ. 

Nếu bạn tìm kiếm một cuộc sống cao thượng, hãy tránh những 
nếp suy nghĩ như: "Nếu tôi không làm việc chăm chỉ, tôi sẽ không 
bao giờ kiếm được một cuộc sống đàng hoàng, sẽ không ai công 
nhận tôi, và tôi sẽ là một kẻ vô danh tiểu tốt”; hay "Nếu tôi không chỉ 
trích người làm thuê cho mình thì anh ta sẽ lợi dụng thiện chí của 


^1 


tôi. 

Thà chết đói mà không phiền não và sợ hãi, còn hơn là sống giàu 
sang mà lo lắng, kinh hãi, nghi ngờ và ham muốn vô độ. 

Hãy bắt đầu ngay một chương trình nhằm tự làm chủ bản thân. 
Nhưng hãy bắt đầu một cách khiêm tốn, với những điều nhỏ bé vốn 
quấy rầy bạn. Con bạn làm đổ một cái gì đó? Bạn đã đánh mất cái ví 
của mình? Hãy nhủ thầm: "Việc xử lý một cách trầm tĩnh sự bắt tiện 
này là cái giá mà tôi phải trả cho bình an nội tâm của mình, cho sự 
tự do, thoát khỏi sự xáo trộn; người ta không đạt được cái gì mà 
không phải trả giá”. 

(40) Tiếng Việt có hai từ: “bình yên” và “bình an”. Nhiêu người 
cho rằng, chúng đồng nghĩa với nhau. Nhưng theo chúng tôi, từ 
“bình yên” có thể dùng dễ chỉ sự “yên lành” ngoại tại, và “bình an” 
chỉ sự “yên lành” nội tại. 


Khi bạn gọi con mình, hãy chuẩn bị tâm lý rằng, nó sẽ không trả 
lời; hay nếu nó trả lời thì có thể nó sẽ không làm như ý bạn muốn. 
Trong hoàn cảnh này thì dù bạn bực mình cũng không ích gì. Không 
nên để cho con cái có quyền lực gây ra cho bạn sự phiền não. 


16 
HÃY PHỚT LỜ NHỮNG GÌ KHÔNG 
LIÊN QUAN TỚI BẠN 

Sự tiến bộ tinh thần đòi hỏi chúng ta phải đặt nặng những cái cốt 
tủy và bỏ qua mọi thứ khác, như việc theo đuổi những cái vặt vãnh 
không xứng đáng với sự chú ý của ta. Hơn nữa, đối với những vấn 
đề không liên quan đến chúng ta, thật là tốt nếu bị người khác nghĩ 
rằng bạn khờ khao và ngây thơ[41]. Đừng quan tâm đến những “ấn 
tượng” của người khác về bạn. Họ bị lóa mắt và bị đánh lừa bởi vẻ 
bề ngoài. Hãy bám chặt mục đích của mình. Chỉ có điều này mới 
củng cố sức mạnh và mang đến cho đời bạn sự nhất quán. 

(41) Gợi nhớ đến Lão Tử: “Người đời sáng chói/ Riêng ta mịt 
mờ... Người đời đều có chỗ dùng/Riêng ta ngu dốt, thô lậu..." {Trích 
Lão Tử Tinh Hoa của Nguyễn Duy Cần). Có hai loại “khôn": Khôn ở 
những cái vặt vãnh, thường được gọi là “khôn vặt”; khôn ở những 
vấn đề lớn, đó là “khôn thực”. Kẻ tiểu nhân chỉ khôn ở “cái nhỏ”; bậc 
quân tử thì “dại” ở cái nhỏ mà khôn ở cái lớn. 

Hãy tránh xa việc cố giành sự tán thành và lòng thán phục của 
người khác|42]. Bạn đang chọn đi con đường cao thượng. Đừng 
mong ước người khác xem bạn là người độc đáo, khôn ngoan, lịch 
duyệt. Quả vậy, hãy nghi ngờ, nếu bạn hiện ra trong mắt người khác 


như là một người đặc biệt. Hãy cảnh giác chống lại một cảm thức về 
lòng tự thị. 

(42) Có được sự tán thành và thán phục cũa người khác, tự thân 
chúng không phải là xấu. Nó chỉ “xấu” khi động cơ chủ yếu của 
đương sự là tìm mọi cách để có được chúng. Ý Epictetus muốn nói 
là nên quan tâm đến việc “tinh lọc” cuộc sống nội tại cùa mình, chứ 
không nên chạy theo dư luận (khen, chê) của người khác. 

Việc giữ ý chí của bạn phù hợp với chân lý, và việc quan tàm đến 
cái nằm bên ngoài tầm kiềm soát của mình là mâu thuẫn với nhau. 
Nếu bị hút vào trong cái này thì bạn sẽ bỏ bê cái kia. 


17 
HÃY LÀM CHO NHŨNG MONG ƯỚC CỦA 
BẠN PHÙ HỢP VỚI THỰC TẠI 

Cuộc sống và thiên nhiên bị chi phối bởi những quy luật mà 
chúng ta không thể thay đồi. Chúng ta càng nhanh chóng chấp nhận 
điều này thì chúng ta càng có thể bình tâm. Bạn sẽ khờ khạo nếu 
mong ước rằng con cái hay vợ mình sẽ sống mãi mãi. Họ đều phải 
chết; y như bạn vậy; và quy luật về tính hữu tử thì hoàn toàn vượt 
quá tầm kiểm soát của bạn. 

Tương tự như vậy, thật khờ khạo khi mong ước rằng một người 
giúp việc, một kẻ thân thích hay một người bạn (sẽ) không có khuyết 
điểm. Đây là mong ước kiểm soát những điều mà bạn không thể 
thực sự kiểm soát. 

Nếu chúng ta xử lý những ham muốn thuận theo những sự kiện; 
thay vì bị chúng lôi cuốn đi; thì việc tránh được thất vọng bởi chúng 
là điều nằm trong quyền kiểm soát của ta. 


Chúng ta bị lệ thuộc một cách tối hậu bởi cái mang đến cho ta 
những gì mà ta tìm kiếm; hay bởi cái loại bỏ giùm ta những gì ta 
không muốn. Vậy thì, nếu bạn tìm kiếm sự tự do thì dừng mong ước 
cái gì (hay trốn tránh cái gì) vốn tùy thuộc vào kẻ khác; nếu không 
bạn sẽ luôn luôn là một kẻ nô lộ yếu đuối. 

Hãy hiểu sự tự do thực sự là gì và làm thế nào để đạt được nó. 
Tự do không phải là quyền hay khả năng làm bất cứ cái gì mà bạn 
thích. Tự do đến từ việc hiểu những giới hạn quyền lực của riêng ta 
và những giới hạn do Thiên hựu an bài[43]. Bằng cách chấp nhận 
những giới hạn và những cái không thể tránh của đời; và hợp tác 
với chúng thay vì chống lại chúng, thì chúng ta trở nên tự do[44]. 
Trái lại, nếu ta quy phục những dục vọng thoáng qua, theo đuổi 
những sự thế vốn không nằm trong quyển kiểm soát của ta, thì tự do 
bị đánh mắt. 

(43) Sự "an bài" của Thiên hựu theo chủ nghĩa Khắc kỷ không 
phải là một sự “an bài" khiến cho con người mắt hết tự do. Có thể 
nói ngắn gọn, con người có tự do" ở một mức độ nào đó bên trong 
“trật tự thiêng liêng” của Thiên hựu. Điều này rất sâu xa, ta chỉ có 
thể cảm dần dần. 

(44) Một phiên bản hiện đại của nó, là phát biểu: “Tự do là chấp 
nhận cái tất yếu”. Có nghĩa là càng chấp nhận sự “bó buộc" tất yếu 
thì ta càng có thêm tự do. Ngược lại nếu ta quan niệm “tự do” là 
thích cái gì làm cái đó một cách tùy tiện thì ta sẽ mất tự do. 


18 
HÃY XEM ĐỜI NHƯ MỘT BỮA TIỆC 


Hãy nghĩ về đời mình như thể nó là một bữa tiệc, nơi đó bạn sẽ 
ứng xử một cách lịch thiệp. Khi thức ăn được chuyển đến cho bạn, 
hãy chìa tay ra và nhận một phần vừa phải. Nếu nó đi qua khỏi bạn, 
hãy thưởng thức cái đã có trên đĩa[45] của mình. Nếu thức ăn chưa 
được chuyên đến bạn, hãy kiên nhẫn chờ đến lượt mình. 

Hãy hành xử với thái độ điểm tĩnh và lòng tri ân như thế đối với 
con cái bạn, vợ bạn, nghề nghiệp và tài chánh của bạn. Không cần 
phải khao khát, đố ky và chụp giật. Bạn sẽ hưởng được cái phần mà 
mình xứng đáng được hưởng khi thời điểm của mình đến. 

45 Có nghĩa là chủ nghĩa Khắc kỷ không hoàn toàn từ bỏ của cải 
thế tục: Hưởng thụ những gì mình đang có, nhưng không luyến 
chấp vào nó. 

Diogenes[46] và Heraclitus[47] là những mẫu mực hoàn hảo: Họ 
sống theo những nguyên tắc như thế - thay vì quy phục những xung 
động bản năng thô lậu. Hãy theo gương tốt của họ. 

46 Diogenes (412? - 323 TCN): Triết gia Hy Lạp cổ đại. Sống 
ngoài mọi quy ước của xã hội, thường được gọi là “Kẻ khinh bạc” 
(the Cynic). 

47 Heraclitus (Thế kỷ thứ 6 TCN): Triết gia Hy Lạp cổ đại. Một 
danh ngôn nỗi tiếng của ông: “Không ai có thể tắm hai lần trên một 
dòng sông. 


49 
HÃY TRÁNH, ĐỪNG ĐỀ CHO MÌNH BỊ NHIÊM 
NHỮNG QUAN ĐIÊM TIÊU CỰC CỦA NGƯỜI KHÁC 


Những quan điểm và phiền não của người khác có thể dễ lây lan. 
Đừng tự phá hoại mình một cách vô tình bằng cách để cho mình bị 
lây nhiễm những thái độ tiêu cực, thiếu lành mạnh, thông qua việc 
giao du của bạn với người khác. 

Nếu thấy một người bạn sầu muộn, một người cha, người mẹ 
đau khổ, hay một đồng nghiệp gặp một bất hạnh bất ngờ thi hãy cần 
thận, đừng bị chế ngự bởi sự bất hạnh “biểu kiến” của họ. Hãy nhớ 
phân biệt giữa tự thân những biến cố và những giải thích của bạn về 
chúng. Hãy tự nhắc nhở mình: “Điều làm người này đau khổ không 
phải là chính biến cố ấy, bởi vì một người khác có thể không bị tác 
động chút nào bởi tình huống đó, mà chính là sự đáp ứng một cách 
thiếu phê bình của đương sự”. 

Tự buông mình vào những tình cảm tiêu cực, sai lầm, cùng với 
những người mà chúng ta quan tâm, đó không phải là biểu hiện của 
lòng nhân ái hay tình hữu nghị. Bằng cách giữ thái độ “vô tư” và 
tránh những phản ứng bi lụy, chúng ta giúp chính mình và kẻ khác 
nhiều hơn. 

Tuy nhiên, nếu bạn chuyện trò với một ai đó bị phiền não, tổn 
thương hay phẫn chí, thì hãy bày tỏ lòng nhân ái và lắng nghe họ 
với đôi tai đồng cảm; chỉ đừng để cho họ kéo mình xuống[48]. 

(48) Có nghĩa là đồng cảm với sự phiền não cùa họ, mà không bị 


~^ ” 


“lây” sự phiền não đó. 
20 
HÃY DIỄN TÓT VAI DIỄN 
ĐƯỢC TRAO CHO BẠN 


Ta giống như một diễn viên trong một vở kịch. Thiên ý đã giao 
cho ta một vai diễn trong đời mà không hỏi ý kiến ta. Vài người sẽ 
diễn trong một vở kịch dài, một số khác trong một vở kịch ngắn. Ta 
có thể đóng vai một người nghèo, một kẻ tàn tật, một người danh 
tiếng, một lãnh tụ, hay một người dân thường. 

Mặc dù không thể chọn vai diễn, nhưng bổn phần của ta là phải 
diễn vai của mình, càng hay càng tốt và không than vãn về nó[49]. 
Dù bạn ở vào hoàn cảnh nào, ở đâu thì hãy thực hiện bổn phận của 
mình một cách hoàn hảo. 

(49) Mặc dù không nên “mê tín” nhưng phải thừa nhận rằng hầu 
như mỗi người đều ra đời với một “số phận" riêng. Cái số phận đó 


~ 


^ kh) 


nằm ở “vai diễn” đã được trao cho ta - ta không có quyền chọn lựa. 
Nhưng ta vẫn có quyền diễn vai diễn của mình thật tốt hay không 
tốt. Có nghĩa là ta vẫn có một mức độ tự do nhất định, chứ không 
hoàn toàn bị Thiên ý “an bài". Theo Phật giáo thì cái gọi là “số phận” 
chỉ là kết quả của “nghiệp". Nghiệp là hành động “có tác ý” của mỗi 
người trong kiếp này và vô lượng kiếp trước. Nghiệp của các kiếp 
trước có thể ảnh hưởng đến cuộc sống ở kiếp này, nhưng mỗi 
người vẫn có thể “chuyển nghiệp” bằng những hành động tốt của 
mình. Như vậy, “nghiệp" không phải là “định mệnh”. Và ta cần nhớ, 
chữ Thiên ý theo chủ nghĩa Khắc kỷ không giống như “nghiệp" của 
Phật giáo; tuy nhiên, nó cũng không phải là vị Thượng đề có ngôi vị, 
có quyền thưởng phạt của Ki-tô giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo. 

Nếu vai diễn của bạn là một đọc giả, hãy đọc; nếu là một nhà 
văn, hãy viết. 


21 


MỌI SỰ XẢY RA VÌ MỘT MỤC ĐÍCH TÓT ĐẸP 

Bạn suy nghĩ thế nào, bạn trở thành thế ấy. Hãy tránh, một cách 
mê tín, gán ghép vào những biến cố cái quyền lực và những ý nghĩa 
mà tự thân chúng không có. Hãy giữ đầu óc tỉnh táo. Tâm trí bận rộn 
của chúng ta mãi mãi nhảy vụt tới những kết luận, chế tác và giải 
thích những dấu hiệu vốn không có mặt ở đó[50]. 

(50) Ta thường không nhìn sự vật “như nó là" mà lại “thêm thắt", 
gán cho sự việc những cái mà nó không có theo suy diễn chủ quan 
của ta. Thí dụ: Hôm nay trời mưa. Anh A (làm nông) nói: Có mưa 
rồi, hay quá! Anh B (nhà thơ, đang thất tình); Mưa buồn quái! Chỉ có 
một sư kiện: “trời mưa", nhưng cả hai người không ai dừng lại ở sự 
kiện "trời mưa”, và ai cũng gắn thêm cho sự kiện mưa" những cái 
mà tự thân nó không có. Ai cũng muốn đánh giá sự kiện “mưa" theo 
những điều kiện chủ quan của riêng họ. Đối với anh A thì “mưa” là 
rất tốt cho việc trồng trọt. Đối với anh B thì mưa quá buồn vì đang có 
tâm trạng buồn. Như vậy, nếu trời mưa mà ta nói “trời mưa” và 
không thêm vào đó một đánh giá nào (tốt, xấu; buồn, vui...) thì có 


4£ 


thể nói (một cách tương đối) ta đã “nhìn sự vật như nó là”. Xin lưu ý: 
ở đây ta chỉ xét sự vật ở “bình diện tương đối” (tục đế), chứ không 
xét nó trên “bình diện tuyệt đối” (chân đề). 

Thay vào đó hãy giả định rằng, mọi sự xảy ra với bạn, chúng đều 
xảy ra vì một mục đích tốt lành nào đó[51]; và nếu bạn quyết định 
rằng mình may mắn thì bạn sẽ may mắn[52]. Mọi biến cố đều chứa 
đựng một thuận lợi cho bạn - nếu bạn tìm kiếm nó[53]I 

(51) Theo chủ nghĩa Khắc kỷ thì mọi sự xảy ra, kể cả những bất 
hạnh, đều phục vụ một mục đích nào đó của Thiên ý, nhằm mang 
đến sự tốt lành cho con người. 


(52) Câu này chỉ có thể đúng với những người có mức “phát triển 
tâm linh cao”. Nhìn chung, nó không đúng. Thử tưởng tượng một 
người bị ung thư, nhà nghèo, con đông và đều thất nghiệp thì cũng 
khó mà nói rằng đó là một điều may mắn! (Dĩ nhiên, người đó có thể 
tự an ủi mình bằng một số ý tưởng nào đó). 

(53) Lão Tử nói: “Họa là chỗ dựa của phúc; phúc là chỗ núp của 
họa”. Nhưng dĩ nhiên phải biết cách “tìm” thì mới có thể thấy cái 
“phúc” trong cái “họa”. Một nghịch cảnh có thể giúp phát triển đời 
sống tâm linh đối với những tâm hồn mạnh mẽ, nhưng nó có thể đầy 
xuống vực thẳm một tâm hồn yếu đuối. 


22 
HẠNH PHÚC CHÍ CÓ THẺ ĐƯỢC 
TÌM THẦY BÊN TRONG NỘI TÂM 

Sự tự do là mục tiêu xứng đáng duy nhất trong đời. Nó được đạt 
tới bằng cách bỏ qua những điều nằm bên ngoài tầm kiểm soát của 
ta. Ta không thể có một trái tim thanh thản, nếu tâm trí ta là một cái 
vạc đầy thống khổ, sợ hãi và tham vọng. 

Bạn mong muốn mình là kê vô địch, bất khả chiến bại? Vậy thì 
đừng chiến đấu với những gì mà mình không có quyền kiểm soát 
thực sự. Hạnh phúc tùy thuộc vào ba điều, tất cả đều nằm trong tầm 
kiểm soát của bạn: 

1.  Ý chí của bạn. 

2. _ Những ý kiến của bạn liên quan đến những biến cố mà mình 
dính líu vào. 


3. Việc bạn sử dụng những ý kiến đó ra sao. 


Hạnh phúc đích thực luôn luôn độc lập với những điều kiện bên 
ngoài[54]. Một cách cảnh giác, hãy tập điềm nhiên đối với những 
hoàn cảnh bên ngoài. Hạnh phúc của bạn chỉ có thể được tìm thấy 
ở bên trong nội tâm. 

94 Quả thật, xét cho cùng thì một “hạnh phúc đích thực” phải 
hoàn toàn độc lập với những điều kiện bên ngoài. Tuy nhiên, xét về 
mặt thực hành rất khó đạt tới “hạnh phúc đích thực” như trên — 
ngoại trừ những bậc thánh nhân, những thiền sư đắc đạo, những 
người mà “tâm gió không động”. Nhìn chung, con người chỉ có thể 
hạnh phúc tương đối, một thứ hạnh phúc lệ thuộc khá nhiều vào 
hoàn cảnh tại ngoại. Thử đặt giả thiết, nếu một người có hoàn cảnh 
như sau: bản thân bị ung thư, không có tiền chữa trị, mẹ già, bệnh 
hoạn, con cái đều thất nghiệp: gia đạo lục đục. Thử hỏi, với một 
hoàn cảnh bên ngoài như thế, người ấy có thể có “hạnh phúc đích 
thực” được không? (Trừ ra, đó là một bậc thánh!). Phải thừa nhận 
rằng trên đời này mọi sự đều có tương quan chẳng chịt với nhau: 
cái bên ngoài và cái bên trong; ta và người, thể xác và tinh thần. Tuy 
nhiên, nếu ta có một cuộc sống nội tại vững vàng thì ta dễ chịu đựng 
những bất hạnh và nghịch cảnh hơn. 

Chúng ta dễ dàng bị lóa mắt, bị lừa dối bởi biết bao bởi sự hùng 
biện, chức danh xã hội, học vị, những vinh dự, những vật sở hữu 
cầu kỳ, y phục đắt tiền, hay cách cư xử “lịch sự” màu mè. Đừng 
nhằm lẫn mà cho rằng những kẻ có tiếng tăm, những nhân vật được 
quân chúng biết tới, những lãnh tụ chính trị, những kẻ giàu có, hay 
những người có năng khiếu về tri thức hay nghệ thuật - đừng tưởng 
rằng, những người đó nhất thiết phải hạnh phúc. Nghĩ như thế là bị 
đánh lừa bởi những ấn tượng giác quan, và sẽ chỉ khiến cho bạn tự 
ngờ vực chính mình. 


Hãy nhớ: Yếu tính thực thụ của cái thiện chỉ được tìm thấy bên 
trong những điều nằm trong tầm kiểm soát của riêng bạn. Nếu giữ 
điều này trong tâm trí thì bạn sẽ không cảm thấy (một cách sai làm) 
mình bị đố ky hay bị bỏ rơi, khi tự so sánh một cách đáng thương 
những thành tựu của mình với những thành tựu của người khác. 

Hãy thôi đừng mơ ước trở thành bất cứ ai ngoài cái bản ngã tốt 
nhất của mình[55]: bởi vì, điều đó thực sự nằm trong tầm kiểm soát 
của bạn. 

55 Gợi nhớ đến Trang Tử nói: Mỗi con người đều có một “tính 


phận” riêng. Do vậy, chỉ nên sống theo cái “tính phận” của mình, chứ 


đừng “đeo bồng” bắt chước sống theo cái “tính phận” của người 
khác. 


23 
KHÔNG AI CÓ THÊ LÀM 
TÓN THƯƠNG BẠN 
Người khác không có quyền lực làm tổn thương bạn. Cho dẫu 
một ai đó lăng nhục hay đánh bạn thì bạn luôn luôn có thể lựa chọn: 
xem những gì đang xảy ra đó có phải là sự lăng nhục hay không. 
Nếu một ai đó làm bạn bực mình thì chỉ sự đáp ứng của bạn mới là 
cái gây bực mình. Do vậy, khi một ai đó có vẻ như khiêu khích thì 
hãy nhớ rằng chỉ duy phán đoán của bạn về sự việc mới là cái khiêu 
khích mình. Đừng để cho cảm xúc của bạn bị khởi động bởi những 
ân tượng của giác quan. 
Hãy cố đừng chỉ đơn thuần phản ứng trong khoảnh khắc đó. Hãy 
lùi lại khỏi tình huống. Hãy có một cái nhìn rộng hơn; hãy điềm tĩnh. 
24 


TIỀN BỘ TÂM LINH ĐƯỢC ĐẠT TỚI THÔNG QUA 
VIỆC ĐƯƠNG Ð ÂU VỚI CÁI CHÉT VÀ TAI HỌA 

Thay vì quay mặt lãng tránh những biến cố đau đớn của cuộc 
đời, hãy nhìn thẳng vào chúng và thường xuyến trầm tư về 
chúng[56]. Bằng cách đối mặt với thực tại của cái chết, sự suy 
nhược, mất mát và thất vọng, bạn tự giải phóng mình khỏi những ảo 
tưởng và hy vọng hư dối, và tránh được những ý tưởng khốn khổ, 
đố ky. 

(56) Hãy nhìn thẳng vào nghịch cảnh, sự đau khổ, chứ đừng chạy 
trốn nó. Đây là một lời khuyên rất hay, nhưng cần được suy ngẫm. 
Bởi vì, việc “nhìn thẳng” vào nghịch cảnh có thể có tác dụng tích cực 
hoặc tiêu cực - tùy trường hợp. Nó: sẽ có tác dụng tích cực đối với 
một tâm hồn mạnh mẽ. Đối với loại tâm hồn này thì nghịch cảnh và 
sự đau khổ sẽ giúp họ trở nên mạnh mẽ, sâu sắc, nhân ái hơn với 
kẻ khác. Nhưng đối với một tâm hồn yếu đuối thì nghịch cảnh có thể 
khiến họ mắt ý chí, đây họ xuống vực thẳm và rất khó dứng dậy. Một 
người đang bị cảm thì không nên tắm nước lạnh; do vậy, một tâm 
hồn quá yếu đuối thì chỉ nên "nhìn thẳng" vào sự đau khổ khi nào họ 
tự thấy mình đã “đủ mạnh' để làm điều đó. Tóm lại, trước bất cứ lời 
khuyên nào - dù hay đến mấy - ta cũng phải xem xét thận trọng rồi 
mới nên theo. Lời khuyên trên, theo thiển ý, hình như Epictetus 
muốn gửi riêng đến những tâm hồn mạnh mẽ, có lý tưởng muốn 
sống đời mình triết, chứ không dành cho những kẻ yếu đuối, muốn 
sống một cuộc đời cầu an, dễ dãi. 


25 
HÃY KHẮC SÂU VÀO TÂM KHẢM NHỮNG LÝ 


TƯỞNG MÀ BẠN PHẢI ÁP Ủ 
Hãy bám chặt vào những gì ưu việt về mặt tâm linh, bất luận 
người khác nghĩ gì hay làm gì. Hãy níu lấy những nguyện vọng đích 
thực của bạn, cho dẫu cái gì đang xảy ra xung quanh đi nữa. 


26 
VIỆC THEO ĐUÔI SỰ MINH TRIẾT SẼ TẠO RA 
NHỮNG KẺ CHỈ TRÍCH 

Những ai theo đuổi đời sống cao thượng của minh triết, kẻ nào 
tìm kiếm cách sống theo những quy tắc tâm linh, phải chuẩn bị đón 
nhận sự chế giễu và sự kết án. 

Nhiều người mà đã dần dần hạ thấp những tiêu chuẩn cá nhân 
của họ trong một nỗ lực để giành được sự chấp nhận của xã hội và 
những tiện nghi của cuộc sống, thường kịch liệt chống đối những 
người có khuynh hướng triết lý vốn từ chối việc thỏa hiệp, để theo 
đuổi những lý tưởng tâm linh của mình; những kẻ này cũng chống 
đối những ai tìm cách cải thiện chính mình. Đừng mất công phản 
ứng lại những linh hồn như vậy. Hãy từ bi với họ, và đồng thời hãy 
níu lây những gì mà bạn biết là tốt đẹp. 

Khi bạn bắt đầu chương trình nhằm đạt tới sự tiến bộ tâm linh thì 
rất có thể những người gần gũi nhất sẽ chế nhạo bạn, hay chê bạn 
là kẻ dốt nát. 

Công việc của bạn là hành xử một cách khiêm cung, và hãy kiên 
trì bám chặt những lý tưởng tinh thần của mình. Hãy níu lấy điều mà 
trong thâm tâm bạn biết là tốt nhất. Rồi, nếu bạn kiên trì thì sau 
cùng, chính những người chế giễu sẽ thán phục bạn. 


Nếu để cho những quan niệm thấp kém của người khác làm cho 
bạn lưỡng lự trong mục đích của mình, thì bạn sẽ phải xấu hỗ gấp 
hai lần. 


27 
TÌM CÁCH LÀM VỪA LÒNG KẺ KHÁC 
LÀ MỘT CÁI BÃY NGUY HIẾM 
Khi cố làm vừa lòng những người khác, chúng ta thấy mình bị 
dẫn đi chệch hướng, về phía những điều nằm bên ngoài vùng ảnh 
hưởng của ta. Khi làm như vậy, ta buông tay khỏi mục đích của đời 
mình. 

Hãy tự bằng lòng với thân phận một người yêu của sự minh 
triết, một kẻ kiếm tìm chân lý. Hãy thường xuyên trở lại với những gì 
cốt yếu và xứng đáng. 

Đừng cố tỏ ra khôn ngoan hơn những người khác. 
Nếu bạn muốn sống một cuộc đời minh triết thì hãy sống nó theo 
những điều kiện của riêng mình, và trong mắt của chính mình. 


28 
TÍNH CÁCH QUAN TRỌNG HƠN UY TÍN[57] 

(57) “Tính cách" là cái phần lớn do ta rèn luyện, tạm gọi là “của 
ta"; còn “uy tín" dù sao, cũng lệ thuộc vào kẻ khác. Dĩ nhiên, cái “của 
ta" phải quan trọng hơn cái có được nhờ người khác! 

Lo lắng và sợ hãi là một sự lãng phí thời gian, và không nêu 
gương tốt cho kẻ khác. Điều này đặc biệt đúng đối với uy tín và ảnh 
hưởng của bạn. Tại sao lại sống trong sợ hãi về những điều như: 


"Liệu tôi có được công nhận trong nghề nghiệp hay cộng đồng của 
mình?”. Hay: "Liệu tôi có những cơ hội và đặc quyền mà những 
người khác có?”. 

Đừng bận tâm về những điều như: “Người ta không nghĩ tốt về 
tôi”, và “Tôi là một kẻ vô danh tiểu tốt”. Cho dẫu uy tín của bạn thực 
sự là quan trọng thi bạn cũng không chịu trách nhiệm về những điều 
mà kẻ khác nghĩ về mình. Nếu bạn có một địa vị nhiều thế lực, hay 
được mời đến những bữa tiệc linh đình, thì nó có tạo ra sự khác biệt 
thực sự nào đối với tính cách và sự an vui của bạn? Không có chút 
khác biệt nào cả. Vậy thì có gì là “mất thể diện” nếu bạn không là 
một kẻ có quyền lực hay danh tiếng? Và tại sao bạn lo lắng về việc 
mình là một kẻ vô danh tiểu tốt, khi điều quan trọng là trở nên một 
kẻ đắc lực trong những lãnh vực của đời mình, mà ở đó bạn có 
quyền kiểm soát và có thể tạo ra một sự khác biệt thực thụ? 

Có thể, bạn sẽ nói: “Nhưng nếu không có quyền lực và uy tín thì 
tôi sẽ không thể giúp đỡ bạn bè tôi”. Đúng là bạn sẽ không tặng cho 
họ cơ hội để làm giàu và những mối giao du với giới có quyền lực. 
Nhưng bạn không có bồn phận phải tặng họ những cái đó: Làm sao 
bạn có thể tặng người khác cái mà bạn không có? 

“Tuy nhiên, thật tuyệt vời nếu tôi có tiền bạc, quyền lực và có thể 
chia sẻ chúng với các bạn của mình”. Nếu tôi có thể trở nên giàu có 
và thế lực trong khi vẫn gìn giữ được danh dự của riêng mình; vẫn 
chung thủy với gia đình, bạn hữu, với những nguyên tắc và lòng tự 
trọng, thì hãy bày cho tôi cách thức và tôi sẽ làm như thế. Nhưng 
nếu tôi phải hy sinh sự liêm chính cá nhân của mình thì việc xúi giục 
tôi làm như vậy quả là ngu xuân và ngớ ngắn. Vả lại, nếu bạn phải 
chọn giữa việc có một số tiền nhất định và việc có một người bạn 
trung thành và đáng kính, thì bạn chọn cái nào? Sẽ tốt hơn nếu bạn 


giúp tôi trở thành một người tốt, hơn là thúc giục tôi làm những điều 
mà nó đe dọa cá tính tốt lành của mình. 

“Được rồi, vậy còn về những bổn phận của tôi đối với đất 
nước mình thì sao?”. Bạn muốn nói gì? Nếu bạn đang nói về việc 
hiến tạng nhiều tiền bạc cho công tác từ thiện, hay xây dựng những 
tòa nhà tráng lệ thì đó có phải thực sự là một vấn đề? Một người thợ 
kim khí không đóng giày và một thợ giày không làm vũ khí. Là đủ, 
nếu mọi người làm tốt cái mà y phải làm. “Vậy, nếu một ai khác cũng 
làm cùng một điều giống như tôi thì sao?”. Cái đó là tốt. Nó không 
khiến cho sự đóng góp của bạn bớt giá trị. “Còn về địa vị của tôi 
trong xã hội thì sao?”, bạn hỏi. Bất cứ địa vị nào mà bạn có thè nắm 
giữ trong khi gìn giữ danh dự và trung thành với những bổn phận 
của mình, đều tốt. Nhưng nếu niềm mơ ước của bạn - muốn đóng 
góp vào xã hội - làm phương hại đến trách nhiệm đạo đức của mình, 
thì làm thế nào bạn có thể phục vụ đồng bào của mình, khi bạn đã 
trở thành kẻ vô trách nhiệm và vô liêm sỉ? 

Sẽ là tốt hơn nếu trở thành một người tốt và chu toàn những bổn 
phận của bạn, thay vì có danh tiếng và quyền lực. 


29 
MỌI THUẬN LỢI ĐÈÊU CÓ CÁI GIÁ CỦA CHÚNG 
Một ai đó đang hưởng những đặc quyền, cơ hội hay vinh dự mà 
bạn mơ ước? Nếu những thuận lợi mà người đó đã đạt được là tốt 
thì hãy chia vui cùng người ấy. Đó là thời hưng thịnh của đương sự. 
Nếu hóa ra, những thuận lợi đó thực sự là khống tốt thì đừng phiền 
não rằng chúng không đến với bạn. 


Hãy nhớ: Bạn sẽ không bao giờ kiếm được những phần 
thưởng y hệt như những người khác, mà không dùng cùng những 
phương pháp và sự đầu tư như họ. Không hợp lý nếu ta nghĩ rằng 
ta có thể kiếm được những phần thưởng mà không sẵn long trả cái 
giá tương xứng với chúng. Những ai mà thẳng lợi ở một điều gì đó, 
họ không thực sự thuận lợi gì hơn bạn; bởi vì họ đã phải trả giá cho 
phần thưởng đó. 

Ta có mong ước trả giá cho những phần thưởng của đời ta hay 
không, việc ấy luôn luôn là chọn lựa của ta. Và thường khi, tốt nhất 
là không trả giá; bởi vi cái giá đó có thể là sự liêm chính, nhân cách 
của ta[58]. Ta có thể bị cưỡng bách phải ca ngợi một ai đó mà ta 
không nễ trọng. 

(58) Cách đây mấy ngàn năm, Epictetus đã thấy được cái chân 
lý: “Cái gì cũng phải trả giá". Hãy nhìn vào thực tế cuộc sống: Không 
ít kẻ có địa vị trong xã hội là do họ đã “đánh mất mình" trên nhiều 
phương diện - dĩ nhiên, kể cả việc đi bằng hai đầu gối của mình! 


30 
HÃY BIÉN Ý CHÍ CỦA TỰ NHIÊN THÀNH 
Ý CHÍ CỦA RIÊNG BẠN 

Hãy học để biết ý chí của tự nhiên. Hãy nghiên cứu nó, chú tâm 
tới nó, và rồi hãy biến nó thành ý chí của riêng bạn. 

Ý chí của tự nhiên được tiết lộ cho chúng ta thông qua những 
kinh nghiệm hằng ngày, chung cho tất cả mọi người. Chẳng hạn, 
nếu đứa con của một người láng giềng đánh vỡ một cái bát, hay một 
điều tương tự, chúng ta sẵn sàng nói: “Những điều đó thường xảy 


ra”. Khi chính cái bát của mình vỡ, bạn cũng nên lý luận cùng một 
cách như thê. 

Hãy mang sự hiểu biết này sang những vấn đề có tầm quan trọng 
lớn hơn về mặt cảm xúc và có hậu quả lớn hơn trong thực tế. Một 
đứa con, hoặc người phối ngẫu, hoặc một người thân nào đó của 
một người khác qua đời? Trong hoàn cảnh như thế, không ai sẽ 
không nói, “Chu kỳ của sự sống là thế. Ai cũng phải chết. Một số 
điều là không thể tránh được”. 

Nhưng nếu chính đứa con hay người thân yêu của mình qua đời, 
ta có khuynh hướng kêu to: “Khổ thân tôi! Tôi khốn khổ làm sao!”. 

Hãy nhớ bạn cảm thấy ra sao khi nghe điều tương tự liên quan 
đến những người khác. Hãy chuyển cảm nhận đó sang hoàn cảnh 
hiện tại của chính mình. Hãy học cách chẫp nhận những biến có, 
ngay cả cái chết, với sự thông minh. 


31 
LÀM CHỦ BẢN THÂN LÀ MỤC TIÊU 
ĐÍCH THỰC CỦA CHÚNG TA 

Sự xấu ác không cư ngụ một cách tự nhiên nơi thế gian, nơi 
những biến cố, hay nơi những con người. Sự xấu ác là phó sản của 
sự quên lãng, lười biếng, hay xao lãng: Nó khởi lên khi ta mất hút 
mục tiêu đích thực của ta trong cuộc đời. 

Khi nhớ rằng, mục tiêu của ta là sự tiến bộ tâm linh; thì ta trở lại 
với việc phấn đấu để trở thành cái bản ngã tốt đẹp nhất của mình. 
Đây là cách để giành được hạnh phúc. 


32 
HÃY TRÂN QUÝ TÂM TRÍ, LÝ TÍNH CỦA BẠN - 
HÃY NẮM CHẶTT LÂY MỤC ĐÍCH CỦA BẠN 

Đừng để cho ngoại cảnh ảnh hưởng đến tâm trí bạn. 

Nếu một ai đó tùy tiện đem thân thể bạn trao cho một kẻ qua 
đường thì tự nhiên bạn sẽ cuồng nộ. Vậy thì, tại sao bạn lại không 
thấy xấu hỗ khi trao cái tâm trí quý giá của mình cho bất cứ ai mong 
muốn ảnh hưởng đến bạn[59]2 Hãy suy nghĩ hai lần trước khi bạn 
giao phó tâm trí mình cho một ai; mà có thể họ sẽ mắng nhiếc bạn; 
khiến cho bạn bị bối rối và đảo lộn. 

(59) Xem một bộ phim (hay đọc một cuốn sách, một trang mạng) 
có nội dung xấu, cũng là một cách “phó thác” mình cho ngoại giới. 
Hiện nay, với sự phổ biến của Internet và điện thoại thông minh thì 
người ta hằng ngày, hằng giờ đang “phó thác” mình cho ngoại giới! 


33 
HÃY CÂN NHẮC SỰ VIỆC TRƯỚC KHI HÀNH ĐỘNG 

Hãy tập thói quen khảo sát và trắc nghiệm một hành động trước 
khi thực hiện nó. Hãy bước lùi lại và nhìn vào bức tranh toàn cảnh, 
để không hành động một cách nông nổi, bộp chộp. Hãy xác định 
xem cái gì xảy ra trước nhất, những gì mà cái đó dần đến, và rồi, 
hãy hành động phù hợp với những điều mà bạn đã học hỏi. 

Khi hành động thiếu cân nhắc thì ta có thể bắt đầu một nhiệm vụ 
mới với nhiệt tình lớn; rồi, khi những hậu quả bất ngờ và không 
mong muốn xảy ra, ta rút lui một cách đáng xấu hồ và đây tiếc nuối: 


“Lẽ ra, tôi đã làm việc này: tôi đã có thể làm nó; lẽ ra, tôi nên làm nó 
một cách khác đi”. 

Giả thử, bạn muốn chiến thắng tại Giải Điền kinh. Tốt lắm, nhưng 
trước hết hãy xem xét một cách đầy đủ bạn sắp bước vào cái gì. 
Một mơ ước như thế sẽ đòi hỏi những gì? Cái gì cần phải xảy ra 
trước tiên? Rồi, cái gì tiếp theo? Bạn phải có những điều kiện gì? Và 
cái gì khác sẽ theo sau cái đó? Toàn bộ chuỗi hành động này thực 
sự có lợi cho bạn không? Nếu có, hãy tiến hành. 

Nếu muốn chiến thắng tại Giải Điền kinh, thì để chuẩn bị một 
cách đúng đắn, bạn sẽ phải theo một chế độ luyện tập mà sẽ khiến 
bạn căng thẳng tới hết mức sức chịu đựng cảu mình. Bạn sẽ phải 
tuân phục những quy tắc nghiêm ngặt, theo một chế độ ăn kiêng 
thích hợp, luyện tập nặng nhọc ở một giờ giấc đều đặn, cả trong tiết 
trời nóng bức lẫn trong lúc trời giá lạnh, và bỏ uống rượu. Bạn sẽ 
phải theo những lời hướng dẫn của huấn luyện viên như thể ông ta 
là bác sĩ của mình. Rồi, một khi đã thực sự tranh tài, có nguy cơ là 
bạn sẽ bị ném xuống một con mương. Bạn có thể bị thương ở cánh 
tay, bị treo mắt cá chân, bị đánh, mặt úp xuống bùn; và sau khi trải 
qua mọi thứ này, bạn có thể vẫn bị thua cuộc. 

Sau khi đã xét kỹ tất cả những khả tính này - hãy lưu tâm đến mọi 
thứ có thể sẽ xảy ra và những hậu quả của chúng - và nếu sự quyết 
tâm của bạn vẫn mạnh mẽ thì hãy vận dụng sự phán đoán của 
mình. Nếu bức tranh toàn diện vẫn còn dường như thuận lợi thì hãy 
thực sự bước vào Giải Điền kinh - một cách toàn tàm toàn ý. 

Bằng cách xem xét bức tranh toàn cảnh, bạn tự phản biện minh 
với kẻ “tài tử”, chỉ “đùa chơi” với những sự việc bao lâu mà y cảm 
thấy thoải mái và thú vị. Điều này không cao thượng. Hãy suy xét 
mọi sự cặn kẽ và cam kết một cách trọn vẹn! Nếu không, bạn sẽ 


giống như một đứa trẻ: đôi khi muốn mình là một nhà đô vật, một 
chiến binh, một nhạc sĩ, một diễn viên trong một vở bi kịch... 

Trừ phi ta hiến mình trọn vẹn cho những nỗ lực, thì ta chỉ là kẻ 
trống rỗng, hời hợt và sẽ không bao giờ phát triển những năng khiếu 
tự nhiên của mình. Tất cả chúng ta đều đã biết những người, mà họ 
giống như những con khỉ, bắt chước bất cứ cái gì có vẻ mới lạ và 
hào nhoáng vào một khoảnh khắc bốc đồng. Nhưng rồi nhiệt tình và 
những nỗ lực của họ vơi dần đi; họ bỏ rơi những dự án của mình 
ngay khi chúng trở nên quá nhàm chán và khó khăn. 

Một tinh thần nửa vời thì không có chút sức mạnh nào cả. Những 
nỗ lực dò dẫm, dẫn đến những kết quả dò dẫm. Những con người 
tầm thường nhắm mắt nhảy bổ vào những nỗ lực của họ và không 
cân nhắc. Chẳng hạn, họ gặp một nhân vật điển hình như 
Euphrates[60] và trở nên có cảm hứng muốn tỏ ra kiệt xuất. Làm 
điều này là tốt, không sao cả, nhưng trước hết hãy xem xét bản chất 
thực những khát vọng của bạn, và hãy tự lượng sức mình, xem 
mình có thể thực hiện được những khát vọng ấy hay không. 

<60> Euphrates (35-118 sau CN): Triết gia Khắc kỷ chủ nghĩa của 
Hy Lạp. 

Hãy thành thực với chính mình. Hãy lượng giá một cách rõ ràng 
ưu và nhược điểm của bạn. Bạn có đủ những điều kiện cần có để 
tranh tài vào thời điểm này không? Để là một nhà đô vật chẳng hạn, 
cần có sức mạnh phi thường ở đôi vai, lưng và đùi. Bạn có cái gan 
dạ và sự nhanh nhẹn để ở trong số những đấu thủ kiệt xuất nhất 
trong môn điền kinh này? Ước mong trở thành một nhà vô địch, hay 
làm cái gì đó một cách khéo léo là một chuyện; thực sự làm nó, hay 
làm nó với kỹ năng hoàn hảo là một chuyện khác. Mọi người sinh ra 
để làm những điều khác hẳn nhau. 


Để thành công trong một lãnh vực đặc thù nào đó thì cần có 
những năng lực tương ứng; cũng như vậy, cần có những hy sinh 
nào đó. Nếu mong muốn trở nên thành thạo trong nghệ thuật sống 
với sự minh triết thì bạn có nghĩ rằng mình có thể ăn uống quá độ? 
Bạn có nghĩ rằng có thể tiếp tục để cho mình bị chế ngự bởi sự giận 
dữ, phẫn chí và phiền não thường lệ? Không. Nếu đối tượng theo 
đuổi là sự khôn ngoan minh triết đích thực, và bạn thành thực, thì 
bạn sẽ phải tự rèn luyện chính mình. Bạn sẽ phải vượt qua những 
ham muốn không lành mạnh và những phản ứng xốc nổi. Bạn sẽ 
phải xem xét lại việc mình giao du với ai. Những bạn bè và những 
người mà bạn giao du, họ có phải là những người xứng đáng 
không? Ảnh hưởng của họ - những thói quen, những giá trị và hạnh 
kiểm đó - có thăng hoa bạn, hay chỉ làm tăng cường những thói 
quen bệ rạc mà bạn muốn tìm cách tránh? 

Cuộc sống minh triết, giống như mọi thứ khác, đòi hỏi phải trả cái 
giá của nó. Khi theo con đường này, có thể bạn sẽ kết thúc với cái 
tồi tệ nhất của mọi sự trong mọi lãnh vực cuộc sống, bao gồm cả sự 
nghiệp và chỗ đứng xã hội của bạn. 

Một khi bạn đã cân nhắc cặn kẽ mọi chỉ tiết vốn cấu thành cái nỗ 
lực sống cuộc đời cao thượng, thì hãy tiến hành với nỗ lực tối đa. 
Hãy làm những hy sinh cần thiết, vốn là cái giá phải trả cho những 
mục tiêu xứng đáng nhất: sự tự do, sự điềm tĩnh và sự bình an, 
thanh thản. Tuy nhiên, nếu khi đánh giá sức chịu đựng của mình 
một cách trung thực, bạn thấy không thích hợp hay không sẵn sàng, 
thì hãy tự giải phóng mình ra khỏi cái ảo tưởng đó, và bước ởi trên 
một con đường khác, hiện thực hơn. 

Nếu bạn cố trở thành một cái gì đó vốn trái với bản chất và năng 
lực hiện có của mình, hay phần đấu cho một điều gì đó hoàn toàn 


vượt quá năng lực hiện nay, thì sau cùng, bạn sẽ kết thúc như là 
một “kẻ tài tử”, ban đầu cố trở nên một hiền nhân, rồi một ké thư lại, 
rồi một chính trị gia rồi một lãnh tụ dân sự. Những vai trò này không 
nhất quán với nhau. Bạn không thể bay tứ tung theo vô số hướng - 
mặc dù chúng hấp dẫn đến mấy đi chăng nữa - và đồng thời, sống 
một cuộc sống nhát quán, nhiều hoa trái. 

Bạn chỉ có thể là một con người - hoặc là, một người tốt, hoặc là, 
một người xấu. Bạn có hai chọn lựa cốt tủy. Hoặc, bạn có thể bắt tay 
vào việc phát triển lý tính của mình, bám sát vào chân lý; hoặc, bạn 
có thể chạy theo những cái ngoại tại. Sự chọn lựa ấy là của bạn, và 
chỉ của một mình bạn. Bạn có thể, hoặc đặt những kỹ năng của 
mình vào công việc nội tại, hoặc tự đánh mắt mình cho những cái 
bên ngoài - nghĩa là, bạn phải chọn con đường của một người yêu 
minh triết, hoặc con đường thông thường của kẻ phàm nhân. 


34 
NHỮNG MÓI QUAN HỆ CỦA TA VỚI 
MỘT NGƯỜI KHÁC, CHÚNG PHÁT LỘ 
NHỮNG BỒN PHẬN CỦA TA 
Bạn không phải là một thực thể biệt lập, mà là một phần độc nhất, 
không thể thay thế được của vũ trụ. Đừng quên điều này. Bạn là một 
mảnh ghép cốt yếu của “trò chơi ghép hình” trong nhân loại. Mỗi 
chúng ta là một phần của cộng đồng nhân loại bao la, rối rắm, và có 
trật tự hoàn hảo. 
Nhưng bạn ghép trùng khớp vào đâu, trong cái lưới nhện 
nhân loại này? Bạn chịu ơn những ai? 


Hãy tìm kiếm để hiếu biết những nối kết của bạn với những người 
khác. Chúng ta tự định vị một cách đúng đắn bên trong cái “kế 
hoạch vũ trụ” bằng cách nhận ra những mối quan hệ tự nhiên của ta 
với một người khác và nhờ đó, nhận diện những bổn phận của 
mình. Những bổn phận của ta khởi lên một cách tự nhiên từ những 
mối quan hệ nền tảng như gia đình ta, láng giềng ta, nơi làm việc 
của ta, quốc gia hay dân tộc ta. Hãy tập thói quen xem xét những vai 
trò của bạn - bố mẹ, con cái, láng giềng, công dân, nhà lãnh đạo - và 
những bổn phận tự nhiên vốn phát khởi từ chúng. Một khi bạn biết 
mình là ai và được nối kết với ai, thì bạn sẽ biết phải làm cái gì. 

Nếu một người là cha bạn, chẳng hạn, thì sẽ có những đòi hỏi về 
cảm xúc và thực tiễn theo sau. Sự kiện rằng, ông ta là cha bạn, bao 
hàm một sự ràng buộc nền tảng và bền vững giữa hai người. Một 
cách tự nhiên, bạn có bổn phận phải chăm sóc ông, kiên nhẫn lắng 
nghe những lời khuyên và quan điểm của ông, và tôn trọng sự 
hướng dẫn của ông. 

Tuy nhiên, giả thử, ông không phải là một người cha tốt. Có thể 
ông ngờ nghệch, thiếu học, thô lậu, hay có những quan điểm hoàn 
toàn khác biệt với những quan điểm của riêng bạn. Phải chăng thiên 
nhiên ban cho mọi người một người cha lý tưởng, hay chỉ đơn giản 
là một người cha? Khi xét đến bổn phận nền tảng của mình như là 
một người con, thì cho dù tính cách, nhân cách và những tập quán 
của ông có thế nào đi nữa, đó vẫn là điều thứ yếu. Trật tự thiêng 
liêng không thiết kế những con người hay những hoàn cảnh chiều 
theo sở thích của chúng ta. Bất luận bạn thấy ông có dễ thương hay 
không, thì nói cho cùng, người đàn ông này vẫn là cha mình và bạn 
phải chu toàn bổn phận làm con. 


Giả thử, bạn có một người anh trai hay chị gái mà xử tệ với bạn 
thì việc ấy có tạo ra cái gì khác biệt? Vẫn có một mệnh lệnh đạo 
đức, đó là: nhận ra và duy trì bổn phận nền tảng của mình - bổn 
phận của người em. Đừng chú ý đến việc cô ta hay anh ta làm cái 
gì, mà hãy tập trung trên mục đích cao hơn của bạn. Mục đích của 
chính bạn, là tìm kiếm sự hòa điệu với tự nhiên. Bởi vì đây là con 
đường đi tới sự tự do. Hãy để những người khác cư xử theo cách tự 
nhiên của họ - dù sao, thì điều đó cũng không ở trong quyền kiểm 
soát của bạn, và như vậy nó không quan hệ gì tới bạn. Hãy hiểu 
rằng thiên nhiên như một toàn thể được trật tự hóa theo lý tính, 
nhưng không phải mọi sự trong thiên nhiên đều hợp lý. 

Khi, một cách trung thành, bạn dốc lòng thực hiện những hành vi 
của một người minh triết và cao nhã, tìm kiếm cách để làm cho 
những ý định và hành vi của mình phù hợp với ý chí thiêng liêng, thì 
bạn không cảm thấy mình là nạn nhân của những lời nói và việc làm 
của người khác. Ở mức tệ nhất, những lời nói và hành động đó sẽ 
có vẻ buồn cười hay đáng thương. 

Trừ ra sự bạo hành cực đoan về thể xác, thì những người khác 
sẽ không thể làm tổn thương bạn, trừ phi bạn cho phép họ làm như 
thế. Và điều này vẫn đúng, cho dẫu người đó là bố mẹ, anh chị em, 
thầy giáo hay người làm công của bạn. Đừng để cho mình cảm thấy 
bị thương tồn - đây là một chọn lựa vốn nằm trong quyền kiểm soát 
của bạn. 

Đa phần, người ta có khuynh hướng tự đánh lừa mình khi nghĩ 
rằng, tự do đến từ việc thực hiện điều mà sẽ mang lại sự dễ chịu, sự 
tiện nghi và sự dễ dãi. Sự thực là, những người để cho lý tính của 
họ lệ thuộc vào những cảm xúc bốc đồng, thì họ đích thực là nô lệ 
cho những dục vọng và những ác cảm của chính họ. Họ không 


được chuẩn bị tốt để hành động hữu hiệu và cao thượng khi những 
thách thức đột xuất xảy đến, như chúng tất yếu sẽ xảy ra. 

Tự do đích thực đặt những yêu sách lên chúng ta. Trong khi 
khám phá và thấu hiểu những mối quan hệ nền tảng với kẻ khác, và 
nhiệt tình thực hiện những bổn phận của chúng ta, thì sự tự do đích 
thực mà mọi người đều mong mỏi, là có thể được. 


35 
YÊU TÍNH CỦA LÒNG TRUNG THÀNH 

Yếu tính của lòng trung thành nằm trước hết trong việc có những 
quan niệm và thái độ đúng về Cái tối hậu. 

Hãy nhớ rằng, cái trật tự thiêng liêng thì, một cách nền tàng, 
thông minh và tốt lành. Sự sống không phải là một loạt những biến 
cố ngẫu nhiên, vô nghĩa, mà là một toàn thể đẹp đẽ, có trật tự, vốn 
tuân theo những qui luật, cơ bản có thể hiểu được. 

Thiên ý hiện hữu và hướng dẫn vũ trụ với sự công bằng và sự 
thiện. Mặc dù nó không phải luôn luôn hiện ra rõ ràng nếu bạn chỉ 
nhìn vào bề mặt của những sự thể, nhưng vũ trụ mà ta cư ngụ là cái 
vũ trụ tốt nhất có thê[61]. 

Hãy quyết tâm mong chờ sự công bằng, sự thiện và trật tự, và 
càng ngày chúng càng phát lộ ra cho bạn trong mọi vụ việc của 
mình. Hãy tin chắc rằng, có một trí thông minh thiêng liêng mà 
những ý định của nó hướng dẫn vũ trụ[62]. Hãy lấy việc điều khiển 
đời bạn sao cho phù hợp với ý chí của trật tự thiêng liêng làm mục 
tiêu tối hậu của mình. 

Khi phần đấu để làm cho những ý định và hành động của mình 
phù hợp với trật tự thiêng liêng, thì bạn sẽ không cảm thấy bị ngược 


đãi, bơ vơ, hay oán trách những hoàn cảnh của đời mình. Bạn sẽ 
cảm thấy mạnh mẽ, có mục đích và xác tín. 

(61) Chữ “Vũ trụ" ở đây bao gồm cả thiên nhiên lẫn thế giới của 
con người. Đây là một vũ trụ “không hoàn hảo”, với vô số thiên tai, 
đau khổ... Nhưng xét về mặt vật lý thì đây là một “hành tinh xanh”, 
một hành tinh có sự sống, vô cùng đẹp so với vô vàn hành tinh cằn 
cỗi khác trong vũ trụ. 

(62) “Trí thông minh thiêng liêng” ở đây không phải là vị Thượng 
để “có ngôi vị", có quyền thưởng phạt như trong Ki-tô giáo, Do Thái 
giáo, Hồi giáo. Ta cần biết, chủ nghĩa Khắc kỷ theo phiếm thần luận 
(Pantheism), không công nhận một Thượng đế “cố ngôi vị” như 
trong Ki-tô giáo. Thượng đề của chủ ng ĩa Khắc kỷ chỉ là Lý tính, là 
Quy luật chỉ phối vũ trụ và số phận con người. Đây là điều quan 
trọng cần phải nhớ khi đọc tác phẩm này. (Xem Elementsof 
Pantheism, Paul Harrison, NXB Element Books, Shattesbury, 
Dorset, 2004 ). 

Lòng trung thành không phải là niềm tin mù quáng; nó bao gồm 
việc kiên trì thực hành nguyên tác không đuổồi theo những điều vốn 
không nằm trong quyền kiểm soát của bạn, để cho chúng được diễn 
ra theo cách thức tự nhiên của trách nhiệm. Hãy ngừng việc cố dự 
kiến hay kiểm soát những biến cố. Thay vào đó, hãy chấp nhận 
chúng với lòng nhán ái và sự thông minh. 

Thật không thể nào trung thành với cái mục đích đã được số 
phận an bài cho bạn[63], nếu bạn trôi dạt vào trong việc tưởng 
tượng rằng, những điều nằm ngoài quyền kiểm soát của mình là 
thiện hay ác một cách nội tại. Khi việc này xảy ra, thì cái tập quán 
trách cứ những yếu tố bên ngoài về số phận của ta, tất yếu sẽ trỗi 
dậy, và ta đánh mắt mình trong cái vòng xoáy tiêu cực của đồ ky, 


tranh chấp, thất vọng, giận dữ và trách cứ. Bởi vì trong bản chất, 
mọi sinh vật đều trốn tránh những cái mà chúng nghĩ là sẽ gây hại 
cho chúng, và tìm kiếm, thán phục những cái vốn có vẻ tốt lành và 
hữu ích. 

Khía cạnh thứ hai của sự trung thành, là tầm quan trọng của việc 
khốn khéo tuân theo những tập quán của gia đình, đất nước bạn, và 
của cộng đồng địa phương[64]. Hãy thực hiện những nghỉ thức của 
cộng đồng mình với một trái tim thuần khiết, không tham lam hay 
quá độ. Khi làm như thế, bạn gia nhập vào cái trật tự tâm linh của 
dân tộc mình và thúc đầy việc thực hiện những nguyện vọng tối hậu 
của nhân loại. 

63 Sự “an bài“ này, như đã nói ở trước, không tước đi hoàn toàn 
tự do của cá nhân. 

64 Một bậc minh triết, họ khôn khéo đề không tạo ra xung đột với 
những quy ước của cộng đồng, nhưng chắc chắn là họ không mù 
quáng nô lệ vào chúng, Khổng Tử nói: “Hòa, nhi bất đồng”. 

Sự trung thành là liều thuốc giải đối với sự cay đẳng, hỗn loạn và 
bối rối. Nó mang đến cái xác tín rằng, chúng ta sẵn sàng đón nhận 
bất cứ điều gì mà Thiên ý dành sẵn cho ta. Mục đích của bạn là nên 
nhìn thế giới như một toàn thể hợp nhất, trung thành hướng toàn bộ 
bản thể của mình về phía cái thiện cao nhất, và lấy ý chí của tự 
nhiên làm ý chí của chính mình. 


36 
NHỮNG BIÉN CÓ THÌ VÔ TƯ 
VÀ KHÔNG THIÊN VỊ 


Khi xem xét tương lai, hãy nhớ rằng mọi tình huống xảy ra tự 
nhiên như chúng xảy ra, bất kể ta nghĩ thế nào về chúng. Những hy 
vọng và sợ hãi tác động đến chúng ta, chứ không phải chính những 
biến có. 

Những người chưa được rèn luyện, bị đưa đây bởi những cảm 
xúc yêu và ghét, họ mãi mãi trông ngóng những dấu hiệu vốn củng 
cố cho những quan điểm và quan niệm hời hợt, thiếu suy xét của 
mình. Những biến cố tự thân chúng thì vô tư, khách quan, mặc dù 
những người khôn ngoan, biết phán đoán, chắc chắn có thể và nên 
đáp ứng lại chúng trong những phương cách có lợi. 

Thay vì cá nhân hóa một biến cố, như: 

- “Đây là thắng lợi của tôi”. 

- “Đó là sai lầm nghiêm trọng của anh ta”. 

- _ “Đây là bất hạnh cay đắng của tôi”. 

và rút ra những kết luận bi quan về chính bạn và bản chất con 
người, hãy tìm cách tận dụng những khía cạnh nào đó của biến cố. 
Có chăng sự lợi lạc nào đó chưa hiển nhiên, tiềm ấn trong biến có, 
mà một con mắt thành thạo có thể nhận ra? Hãy chú tâm; hãy là một 
thám tử. Có lẽ, có một bài học mà bạn có thể rút ra và áp dụng vào 
những biến cố tương tự trong tương lai. 

Trong bất cứ biến cố nào, dù có vẻ khủng khiếp đến đâu, không 
có gì ngăn cản bạn tìm kiếm cái cơ hội tiềm ẩn. Không làm được 
như thế là một thất bại của trí tưởng tượng. Nhưng để tìm cho ra cơ 
hội trong những tình huống, đòi hỏi nhiều dũng cảm, bởi vì phần lớn 
những người xung quanh bạn sẽ khăng khăng thuyết minh những 
biến cố trong những từ ngữ thô thiển nhất: thành công hay thất bại, 
tốt hay xấu, đúng hay sai. Những phạm trù đơn giản hóa, phân cực 


hóa này làm mờ đi những thuyết minh có tính sáng tạo và hữu ích - 
vốn thuận lợi và thú vị hơn! 

Kẻ khôn ngoan biết rằng thật vô ích khi phóng chiếu những hy 
vọng và sợ hãi lên tương lai. Điều này chỉ dẫn đến việc tạo ra những 
biểu tượng bi lụy trong tâm trí bạn, và lãng phí thời gian. 

Đồng thời, người ta không nên thụ động với tương lai và những 
gì mà nó nắm giữ[65]. Việc chỉ đơn giản không làm gì cả, chẳng 
những đã không tránh được sự rủi ro, mà còn chỉ làm gia tăng nó. 

(65) Có nghĩa là dù nói “số phận an bài", nhưng không phải vì thế 
mà ta thụ động để cho “số phận” đưa đẩy tới đâu thì tới. Ở một mức 
độ nào dó, con người vẫn có tự do để thăng tiến và thăng hoa đời 
mình. 

Có một nơi chốn để hoạch định cần trọng và dự phòng cho 
những tình huống sẽ đến. Sự chuẩn bị thích hợp cho tương lai nằm 
trong việc hình thành những thói quen cá nhân tốt. Việc này được 
làm bằng cách chủ động theo đuổi cái tốt lành trong mọi sự việc cụ 
thể của đời sống hằng ngày của bạn, và bằng cách đều đặn xem xét 
những động cơ của mình, để chắc chắn rằng bạn tự do thoát khỏi 
những xiềng xích của sợ hãi, tham lam và sự lười biếng. Nếu bạn 
làm điều này thì bạn sẽ không bị những biến cố bên ngoài lung lạc. 


Hãy rèn luyện những ý định của bạn hơn là tự đánh lừa chính 


> 
^A 


mình rằng, bạn có thể “lèo lái” những biến cố bên ngoài. Nếu bạn 
được trợ giúp bằng cách cầu nguyện hay suy niệm, thì hãy làm như 
thế - bằng mọi cách. Nhưng hãy tìm kiếm sự cố vấn thiêng liêng khi 
sự áp dụng lý tính của bạn không mang lại câu trả lời nào, khi bạn 
đã sử dụng hết những phương tiện khác. 


Thế nào là một biến cố “tốt? Thế nào là một biến cố “xấu”? 
Không có cái như thế! Thế nào là một người tốt? Kẻ đạt tới sự thanh 
thản bằng cách hình thành thói quen đặt câu hỏi trong mọi dịp: “Cái 
gì là cái tốt phải làm bây giờ? 


38 
ĐỪNG BAO GIỜ ĐÈ NÉN MỘT XƯNG LỰC 
CÓ TÍNH NHÂN ÁI 

Hãy theo đuổi tới cùng mọi xung lực có tính nhân ái của bạn. 
Đừng tra vân chúng, nhât là nêu một người bạn cân bạn; hãy hành 
động vì anh ta. 

Đừng lưỡng lự! 

Đừng ngồi đó mà suy tính về những bát tiện, những vấn đề, hay 
những nguy hiểm có thể xảy ra. Bao lâu mà bạn để cho lý tính của 
mình dân lôi thì bạn sẽ an toàn|66]. 

(66) Theo Epictetus, lý tính dẫn lối thì tốt; cảm xúc dẫn lối thì dễ 
đi sai đường. 

Chúng ta có bổn phận đứng bên cạnh trợ giúp bạn hữu của mình 
trong giờ phút mà họ cân đên. 


38 
HÃY ĐỊNH NGHĨA MỘT CÁCH RÕ RÀNG CON 
NGƯỜI MÀ BẠN MUÓN TRỞ THÀNH 
Nói chính xác, bạn muốn trở thành ai? Bạn muốn trở thành loại 
người nào? Đâu là những lý tưởng cá nhân của bạn? Bạn ngưỡng 


mộ ai? Đâu là những nét đặc biệt của họ mà bạn muốn biến chúng 
thành của riêng mình? 

Thôi; đã đến lúc đừng mơ hồ nữa! Nếu bạn mong ước trở thanh 
một con người phi thường, nếu bạn muốn khôn ngoan, thì nên xác 
định một cách tường minh loại người mà bạn hoài vọng muốn trở 
thành[67]. Nếu bạn giữ một cuốn nhật ký thì hãy ghi lại: Bạn đang cố 
trở thành ai, để có thể qui chiếu theo cái “hình ảnh lý tưởng” này mà 
bạn đã vẽ ra cho mình. Một cách chính xác, hãy mô tả cách hành xử 
mà bạn muốn thủ đắc, đề bạn có thể duy trì nó khi ở một mình hay ở 
cùng những người khác. 

(67) Thông thường, vẻ mặt vô thức, hầu như ai cũng có một “mẫu 
người lý tưởng” mà họ muốn trở thành. Nhưng về mặt hữu thức thì 
một cách rõ ràng “mẫu người” đó. Lời 


^“¬'" 


không máy ai “định nghĩa 
khuyên này của Epictetus rất hữu ích: Khi đã có “bản đồ” rõ ràng thì 
sẽ dễ dàng hơn trong việc thực hiện những bước đi cần thiết để đi 
tới đích. Tuy nhiên, cần phải biết lượng sức mình khi thiết lập “mẫu 
người” đó. Mẫu người đó phải khả thi, phù hợp với năng lực và 
khuynh hướng của đương sự. Nếu thiếu những điều kiện đó thì 
không những “mẫu người ly tưởng” đó đã không giúp ích gì cho ta, 
mà nó còn có hại. Chẳng hạn, nếu một thân đồng âm nhạc như 
Mozart mà lại mong muốn trở thành một nhà khoa học như Einstein 
thì đương sự sẽ thất bại đến hai lần: Anh ta không thể nào trở thành 
một Einstein; mà nhân loại cũng sẽ mất đi một Mozart chói sáng. 
Một số người khác, họ có một “mẫu người lý tưởng" quá rõ ràng và 
thường trực trong trí đến nỗi họ sống như thể họ là con người đã đạt 
tới “đẳng cấp” đó - đây cũng là một ảo tưởng nguy hiểm, vì như thế 
cũng giống như việc “xây lâu dài trên cát” - vì nó thiếu cơ sở trong 
hiện thực. 


39 
HÃY CHỈ NÓI VỚI MỤC ĐÍCH TÓT 

Quá nhiều sự chú ý được dành cho tầm quan trọng của những 
hành động của ta và những hậu quả của chúng. 

Những ai tìm kiếm cách sống cuộc đời cao thượng hơn, họ cũng 
sẽ hiểu sức mạnh tinh thần của lời nói vốn thường bị lãng quên. 

Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của cuộc sống tinh thần là 
ngôn ngữ đúng. Hoàn thiện lời nói của ta là một trong những yếu tố 
chủ chốt của một chương trình rèn luyện tâm linh đích thực. 

Trước nhất và chủ yếu nhất, hãy suy nghĩ trước khi nói để chắc 
chắn rằng bạn đang nói với mục đích tốt. Lời nói “trơn tuột[68] là 
bất kính với kẻ khác. Việc tự-phơi-bày một cách khoe khoang là bất 
kính với chính bạn. Rất nhiều người cảm thấy bị thúc bách phải lên 
tiếng khi bất cứ tình cảm, ý tưởng, hay ấn tượng giác quan nào đến 
với họ. Một cách thiếu cân nhắc, họ trút những nội dung của tâm trí 
họ xuống mà không xét tới những hậu quả. Điều này thật nguy hiểm 
về mặt đạo đức. Nếu chúng ta bép xép về mọi ý tưởng đến với ta, 
lớn hay nhỏ, thì ta dễ dàng lãng phí - trong những cơn lũ vặt vãnh 
của lời nói ngốc nghếch - những ý tưởng vốn có giá trị đích thực. 
Lời nói không được kiểm soát thì giống như một chiếc xe điên cuồng 
chạy ra khỏi tầm kiểm soát và lao xuống một con mương. 

68 Gilib: Lợi khẩu, hoạt bát, nhưng không thành thực. 

Nếu cần thì chủ yếu hãy giữ im lặng và chỉ nói một cách kiệm lời. 
Lời nói tự nó thì không thiện hay ác, nhưng nó quá thường xuyên 
được dùng một cách bát cần, đến nỗi bạn cần phải cảnh giác. Lời 


nói tầm phào là lời nói dễ gây thương tổn; hơn nữa, trở thành một 
kẻ “ba hoa” là điều bắt xứng với lý tưởng muốn sống đời minh triết. 

Hãy tham gia thảo luận khi vì lý do xã hội hay nghề nghiệp bạn 
phải làm điều đó; nhưng hãy cần thận sao cho tinh thần và ý định 
của cuộc thảo luận và nội dung của nó vẫn xứng đáng. Rát dễ bị 
cám dỗ trượt vào cách nói thiển cận của trẻ con. Hãy tránh, hãy ở 
bên ngoài cái vòng kiềm tỏa của nó. 

Không nhất thiết phải tự giới hạn mình vào những đề tài cao xa 
hay triết học trong mọi lúc, nhưng hãy nhận thức rằng nếu sự bép 
xép tầm thường được xem là thảo luận xứng đáng thì điều đó sẽ xói 
mòn mục đích cao thượng của bạn. Khi ta nói xàm về những điều 
vặt vãnh thì tự ta sẽ trở thành vặt vãnh[69], vì sự chú ý của ta bị kẹt 
trong đó. Bạn trở thành cái mà mình chú tâm đến[70]. 

(69) Trong Tự do đầu tiên và cuối cùng (bản dịch Phạm Công 
Thiện, NXB An Tiêm, Sài Gòn), nhà đạo học Krishnamurti dã có 
những phân tích rất sâu sắc về sự “nói xàm”. Theo ông, thói quen 


z 
^ kh) 


“nói xàm" là để “chạy trốn” cái đang là, không dám dối diện với nó. 
Việc nói xàm là dấu hiệu của một tâm hồn bất an, trống rỗng, hời 
hợt. 

(70) Như vậy nếu ta muốn biết “mình là ai” thì ta chỉ cần xét xem 
ta đang chú ý đến những gì. Chẳng hạn, có kẻ chú ý đến những cái 
vật chất như sự giàu sang của cải- có kẻ chú ý đến những cái tinh 
thần như đạo đức, danh dự, phẩm giá... Muốn biết một người “là ai”, 
ta cũng có thê theo nguyên tắc ấy: Họ đang chú ý, quan tâm đến cái 
gì. 


Chúng ta trở thành tiểu trí nếu chúng ta tham gia vào sự thảo 
luận (đàm tiếu) về những người khác. Đặc biệt, hãy tránh việc trách 
cứ, ca ngợi, hay so sánh những người khác với nhau. 

Nếu bạn nhận thấy sự thảo luận xung quanh mình “xuống cấp” 
trở thành lời ba hoa nhảm nhí, thì hãy cố xem - bất cứ khi nào có thể 
- liệu bạn có thể, một cách tế nhị, dẫn dắt cuộc nói chuyện trở về lại 
những để tài có tính xây dựng hơn hay không. Tuy nhiên, nếu bạn 
thấy mình giữa những người lạ thì bạn có thể đơn giản giữ im lặng. 

Khi nào thích hợp hãy có chút u-mua và cười vui vẻ, nhưng hãy 
tránh loại tiếng cười nơi quán rượu, vốn dễ dàng sa xuống thành sự 
dung tục hay có ác ý. Hãy cười với ai đó, nhưng đừng cười nhạo 
người ấy. 

Hãy tránh những lời hứa hão bất cứ khi nào có thế[7 1]. 

(71) Người phương Đông xưa rất trọng chữ “Tín”. Nếu đã hứa thì 
phải làm. Nếu không làm được thì tốt nhất là dừng hứa. Hứa “hão” - 
hứa mà không làm, là một điều tối ky trong sự giao tế giữa con 
người. 


40 
HÃY TRÁNH NHỮNG TRÒ GIẢI TRÍ 
PHỎ THÔNG NHẤT 
Trong số những cái được xem như sự giải trí chính đáng thì phần 
lớn đều thấp kém, vớ vẫn và chỉ khai thác, hay phục vụ cho sự yếu 
đuối của quần chúng. Trong đám đông, hãy tránh buông mình vào 
những trò giải trí như thế. Đời quá ngắn và bạn có những điều quan 
trọng để làm. Hãy phân biệt, chọn lựa những hình ảnh và ý tưởng 
nào mà bạn cho phép lọt vào trong tâm trí mình. Nếu chính bạn 


không chọn chúng thì một ai khác sẽ chọn, và những động cơ của 
họ có thể là không cao thượng. Thật quá dễ dàng trượt, một cách 
không hay biết, vào trong sự dung tục. Nhưng không cần phải để 
cho điều đó xảy ra, nếu bạn quyết tâm không lãng phí thời gian và 
sự chú ý của mình vào những trò vô nghĩa. 


41 
HÃY CÂN THẬN TRONG VIỆC CHỌN BẠN 

Bát luận những người khác tự xưng là họ đang tin vào cái gì thì 
có thể họ không thực sự sống theo những giá trị tâm linh. Hãy cần 
thận khi chọn người để giao du. Bắt chước[72] những thói quen của 
những kẻ mà chúng ta giao tiếp, đó là lẽ thường của con người. 
Chúng ta vô tình "sao chép” những sở thích, những quan niệm, 
những giá trị, và những thói quen của họ trong việc giải thích những 
biến cố. Mặc dù nhiều người có ý tốt, nhưng họ cũng có thể có một 
ảnh hưởng độc hại trên bạn; bởi vì họ không được rèn luyện để 
phân biệt cái gì xứng đáng và cái gì không. 

72 Bắt chước (mù quáng) là một thói quen thường thấy ở loài khỉ. 
Thói quen đó cũng thường thấy ở những “con người chưa tiến hóa" 
về mặt tâm linh. Dĩ nhiên, sự bắt chước có chọn lọc, có phê bình thì 
không còn là sự bắt chước, mà đó là sự rút kinh nghiệm có sáng 
tạo. Do vậy, sự sao chép máy móc, bắt chước mù quáng là dấu hiệu 
của một kẻ chưa hình thành được một “bản sắc riêng” của mình: Họ 
sống theo những cái mà thiên hạ (das Man, theo Heidegger) sống. 
Phạm trù “das Man” đang thống trị thời đại hiện nay, và con người 
này đã được Ortega Y Gasset gọi là “mass-man” (xin đọc The 
Revott of the Masses). 


Một số người đối xử tử tế với bạn, nhưng không có nghĩa là chỉ 
vì thế mà bạn nên trải qua thời gian với họ. Họ tìm cách làm quen và 
ưa thích bạn, hay những công việc của bạn, nhưng không có nghĩa 
là chỉ vì thế mà bạn nên giao du với họ. Hãy chọn kỹ những ai mà 
bạn xem như bạn hữu, đồng sự, hay láng giềng của mình. Tất cả 
những người này có thể tác động đến số phận của bạn. Thế giới 
đầy những người tài năng và dễ mến. Chìa khóa, là chỉ giao du với 
những người mà họ nâng bạn lên, và sự có mặt của họ khơi dậy cái 
tốt nhất trong bạn. Nhưng hãy nhớ rằng ảnh hưởng tinh thần là con 
đường hai chiều; và do vậy, chúng ta nẻn đảm bảo rằng những ý 
tưởng, lời nói, và việc làm của chính ta sẽ có một ảnh hưởng tích 
cực trên những ai mà ta giao tiếp. Cái trắc nghiệm đích thực của sự 
kiệt xuất cá nhân nằm trong sự chú ý mà ta dành cho những chỉ tiết, 
thường nhỏ nhặt trong cách hành xử của ta. 

Hãy thường xuyên tự hỏi: “Những ý tưởng, lời nói và việc làm của 
tôi ảnh hưởng ra sao đến những người bạn, người phối ngẫu, người 
láng giềng, con cái tôi, người làm công, thuộc hạ và đồng bào tôi? 
Có phải tôi đang góp phần mình vào sự tiến bộ tinh thần của tất cả 
những người mà tôi giao tiếp? Hãy lấy việc phát huy cái tốt nhất 
trong kẻ khác làm công việc của bạn, bằng cách chính mình trở 
thành một tắm gương. 


42 
HÃY CHĂM SÓC THÂN THẺ BẠN 


Hãy tôn trọng những nhu cầu của cơ thể bạn. Hãy dành cho cơ 
thể mình sự chăm sóc tuyệt hảo, để phát huy sức khỏe và sự an vui 
của nó. Hãy ban cho nó mọi sự mà nó tuyệt đối đòi hỏi, kể cả thực 


phẩm và thức uỗổng bổ dưỡng, y phục chỉnh tề, và một căn nhà ấm 
cúng, tiện nghi. Tuy nhiên, đừng sử dụng cơ thế bạn như một dịp để 
khoe khoang hay xa xỉ[73]. 

73) Hình như điều này xảy ra phổ biến ở phụ nữ. Việc làm đẹp 
của phụ nữ là một điều rất chính đáng. Tuy nhiên, phải thừa nhận 
rằng vì lợi nhuận mà các hãng mỹ phẩm đã đi quá xa - họ đang biến 
cơ thể người phụ nữ thành một dịp để khoe khoang xa xỉ! Điều đáng 
nói không phải là quyền làm đẹp của phụ nữ; vấn đề là phải tạo ra 
sự cân xứng giữa “vẻ đẹp thế xác" và “vẻ đẹp tâm hồn" của những 
hậu duệ của Eva l 


43 
TRÁNH QUAN HỆ TÌNH DỤC TÙY TIỆN 

Hãy tránh quan hệ tình dục tùy tiện, và nhất là trước khi bạn kết 
hôn. Điều này nghe có vẻ quá mô phạm và cổ hủ, nhưng nó là một 
phương cách đã được thời gian thử thách, bởi đó chúng ta chứng tỏ 
sự tôn trọng chính mình và kẻ khác. Tình dục không phải là một trò 
chơi. Nó gây ra những hậu quả rất thực và lâu dài về cảm xúc và 
thực tiễn. Bỏ lơ điều này là tự hạ tháp chính mình, và coi thường ý 
nghĩa của những mối quan hệ con người. 

Tuy nhiên, nếu bạn biết ai đó có quan hệ tình dục tùy tiện thì 
đừng lên mặt dạy đời, cố khuyên bảo họ phải theo những quan điểm 
riêng của mình. 

Một cuộc sống tình dục năng động bên trong một khuôn khổ của 
cam kết cá nhân, làm gia tăng cái phẩm cách của những người có 
liên quan, và là một phần của cuộc sống thăng hoa. 


44 
ĐỪNG BẢO VỆ UY TÍN VÀ NHỮNG 
Ý ĐỊNH CỦA BẠN 

Đừng sợ sự chỉ trích và lăng nhục bằng lời. 

Chỉ có kẻ yếu về mặt tinh thần mới cảm thấy bị thúc bách phải tự 
bảo vệ hay giải thích với người khác[74]. Hãy để cho phẩm chất của 
những hành động của bạn nói thay cho bạn. Chúng ta không thể 
kiểm soát những ấn tượng mà những người khác tạo ra về chúng 
ta, và nỗ lực để làm như thế chỉ hạ thấp tính cách của bạn. 

74 Một người minh triết họ không cần phải bảo vệ chính mình khi 
bị vu khống. Tuy nhiên, việc giải thích cũng không có gì xấu. Nếu có 
điều kiện thì việc giải thích, đối thoại cũng cần thiết. Hoàn toàn phớt 
lờ dư luận cũng là điều không nên. Do vậy, theo thiển ý thì việc giải 
thích, làm rõ một sự việc, chưa phải là dấu hiệu của một kẻ yếu về 
mặt tinh thần. Tuy nhiên, nếu động cơ của việc giải thích là vì quá 
sợ hãi dư luận thì đó đúng là dấu hiệu của sự yếu đuối về mặt tinh 
thần. 

Do vậy, nếu có ai bảo rằng một người nào đó đã chỉ trích bạn thì 
đừng bận tâm bào chữa hay tự vệ. Hãy đơn giản mỉm cười và đáp: 
Tôi đoán răng người ấy không biết về tất cả những khuyết điểm 
khác của tôi. Nếu không thế thì anh ta đã không chỉ kể ra chừng đó". 


45 
HÃY HÀNH XỬ VỚI PHẢM CÁCH 


Bát luận bạn ở đâu, hãy hành xử như thể bạn là một người đáng 
kính. 


Mặc dù hành vi của nhiều người được sai khiến bởi điều đang 
diễn ra xung quanh họ, hãy theo một tiêu chuẩn cao hơn. Hãy cần 
thận tránh những tiệc tùng hay trò chơi, mà ở đó việc nhậu nhẹt và 
chè chén say sưa, thiếu suy nghĩ là mẫu mực phải tuân theo. Nếu 
bạn có mặt ở một sự kiện công cộng nào đó, hãy bám chặt vào 
những mục đích và lý tưởng của mình. 


46 
HÃY THỊ ĐUA VỚI NHỮNG TÂM GƯƠNG SÁNG 


Một trong những cách để nhanh chóng nâng cao tính cách của 
bạn, là tìm kiếm những tắm gương sáng để thi đua. 

Nếu bạn có cơ hội gặp gỡ một người quan trọng, đừng 
hoảng sợ. Hãy nêu rõ những đặc tính của những người mà bạn 
ngưỡng mộ nhất, và tập biến phong cách, ngôn ngữ và hành vi của 
họ thành của chính mình. Không có gì sai trái trong việc này cả. Tất 
cả chúng ta đều mang những hạt giống của sự vĩ đại bên trong 
mình, nhưng chúng ta cần một hình ảnh như một tiêu cự để cho 
chúng nảy mầm. 

Đồng thời, nếu gặp một người có công trạng lớn, bạn không cần 
phải tỏ ra quá kinh hãi. Họ cũng chỉ là con người, bất luận tài năng 
hay ảnh hưởng của họ có ra sao đi nữa. 


47 
HÃY TẬP LUYỆN SỰ THẬN TRỌNG, 
Ý TỨ KHI TRÒ CHUYỆN 


Sự tự-thi[75] không phải là cách thức của triết gia đích thực. 
Không ai thích ở gần một kẻ khoác lác. Đừng làm người khác khó 
chịu với những câu chuyện đầy kịch tính về những thành tích của 
chính mình. Không ai thèm quan tâm nhiều về những câu chuyện 
chiến tranh và những cuộc mạo hiểm đầy kịch tính của bạn, mặc dù 
trong một lát, họ tỏ ra lịch sự lắng nghe bạn nói. Nói một cách 
thường xuyên và quá đáng về những thành tựu của mình là hợm 
hĩnh và gây nhàm chán. 

#5 Selt-importance: Tự cho mình là quan trọng. 

Bạn không cần phải là một tên hề. Bạn cũng không cần dùng tới 
những phương pháp thiếu tế nhị để thuyết phục những kẻ khác, 
rằng bạn thông minh tài giỏi, trải đời và hòa nhã. 

Nên tuyệt đối tránh lời nói gây hắn, khoa trương, màu mè nhưng 
không thành thực[76]. Nó chỉ hạ thấp bạn trong mắt những người 
quen của mình. 

Nhiều người tùy tiện “gia vị” lời nói của họ với những điều tục tĩu 
để mang lại sức mạnh hay cường độ cho nó, hay để làm bối rối 
người khác. Hãy từ chối, đừng hùa theo lời nói đó. Khi những người 
xung quanh bạn bắt đầu trượt vào lời nói vô nghĩa, khiếm nhã thì 
hãy rời bỏ nơi đó nếu bạn có thể; hay ít nhất, hãy giữ im lặng, và 
hãy tỏ thái độ cho thấy bạn bị xúc phạm bởi lời nói thô lỗ đó bằng 
nét mặt nghiêm nghị của mình. 

f6 Lời nói màu mè không thành thực” thường được gọi là xảo 
ngôn. Dùng xảo ngôn để đắc nhân tâm, để lấy lòng người khác với ý 
đồ đen tối thì trong thực chất chỉ là hành vi thất nhân tâm. Bởi vì, khi 
người khác phát hiện ra cái xảo ngôn đó thì họ sẽ không còn tin 
tưởng nữa. Do vậy, một trong những nguyên tắc căn bản của đắc 


nhân tâm phải là lòng trung thực và sự chân thành tận đáy lòng chứ 
không phải là những cái màu mè hời hợt ở bề mặt. Nguyễn Hiến Lê 
là dịch giả của sách Đắc Nhân Tâm (Dale Carnegie) và Sống Đẹp 
(Lâm Ngữ Đường) Cả hai cuốn đều mang lại lợi ích cho nhiều 
người. Tuy nhiên, ông cho rằng cuốn trước dạy cho người ta về “kỹ 


` 
^ (( 


thuật sống, còn cuốn sau mới thật dạy về “nghệ thuật sống”. 


48 
HÃY ƯA THÍCH SỰ MÃN NGUYỆN 
LÂU DÀI HƠN SỰ THỎA MÀN TỨC THÌ 

Hãy đặt lý tính của bạn lên vị trí tối cao. 

Hãy khắc sâu vào tâm trí thói quen đắn đo, cân nhắc. 

Hãy thực tập nghệ thuật trắc nghiệm để xem những sự thể đặc 
thù nào đó là tốt hay không. Hãy học cách trì hoãn việc đánh giá[77], 
thay vì luôn luôn tức thời phản ứng lại từ bản năng thô lậu. Sự tự 
phát, tự thân nó, không phải là một đức hạnh. Nếu bạn được hứa 
hẹn một lạc thú nào đó và nó kêu gọi, dụ dỗ bạn, thì hãy bước lùi lại 
và tự cho mình một khoảng thời gian trước khi nhảy vào nó một 
cách thiếu suy nghĩ. Hãy trầm tĩnh, khách quan cân nhắc vấn đề 
trong trí bạn: Lạc thú này sẽ mang đến cho mình hoan lạc chốc lát, 
hay sự thỏa mãn lâu dài, chân thực? Nó sẽ tạo ra sự khác biệt trong 
chất lượng của đời bạn, và loại người mà mình trở thành, khi biết 
phân biệt giữa những phấn khích chóng qua và những phần thưởng 
lâu dài, bền vững. 

f7 Phải thừa nhận rằng “trì hoãn việc phán đoán” là một biện 
pháp rất hay, nó tránh cho ta sự xốc nồi, bộp chộp. Sự trì hoãn đó 


sẽ giúp ta có đủ thời gian và điều kiện cần thiết để đi tới những phán 
đoán đúng. 

Tuy nhiên, không nên trì hoãn quá lâu vì sẽ tạo thói quen “ba 
phải": không dám phán đoán gì cả, dẫn đến việc nhùng nhằng 
không biết cái gì đúng, cái gì sai. 

Nếu khi trầm tĩnh xem xét lạc thú này, và nhận thức rằng nếu 
buông mình vào nó sẽ gây hối tiếc, thì bạn sẽ vui vẻ tránh xa nó. Cứ 
mỗi lần bạn thắng được bản thân, hãy củng cố sự chiến thắng đó, 
và sức mạnh tinh thần trong bạn sẽ được tăng cường thêm lên. 


49 
HÃY GIỮ MỘT LẬP TRƯỜNG 

Một khi bạn đã cân nhắc và xác định rằng một hành động là 
đúng, thì đừng nghi ngờ phán đoán của mình. Hãy giữ vững quyết 
định của mình. Rất có thể sẽ có những người hiểu lầm những ý định 
của bạn và kết án bạn. Nhưng nếu theo sự phán đoán tốt, rằng mình 
đang hành động đúng, thì bạn không có gì phải sợ. Hãy giữ một lập 
trường[78]. Đừng dao động một cách hèn nhát. 

f8 Epictetus khuyên ta không nên cử chạy theo người khác mà 
hãy giữ lập trường của mình, về nguyên tắc, điều đó rất đúng. Bởi vì 
nếu không có một lập trường thì ta dễ bị dao dộng bởi dư luận của 
người khác. Tuy nhiên, cái lập trường của ta phải được cân nhắc 
cần thận, để xác tín rằng nó đúng. Nếu lập trường đó là sai mà ta 
vẫn cứ khăng khăng bám lấy nó thì ta trở thành kẻ ngoan cố! Do 
vậy, nếu không có một lập trường thì ta sẽ luôn dạo dộng như một 
thân cây trong cơn bão. Nhưng ta sẽ trở thành kẻ ngoan cố nếu lập 
trường cùa ta sai mà ta không dám từ bỏ nó. Chẳng hạn, Hitler cũng 


giữ lập trường, nhưng cái lập trường của ông đã làm đỗ bao nhiêu 
là máu! 


950 
LỊCH SỰ VÀ LOGIC, MỐI CÁI CÓ 
CHỖ ĐỨNG RIÊNG 

Sự đúng đắn và logic là hai điều khác nhau, và mỗi cái đều có sự 
áp dụng thích đáng của nó. 

Mệnh đề: “Hoặc là ngày, hoặc là đêm” hoạt động tốt trong một 
luận cứ, một mệnh để tuyển trạch, nhưng không tốt như thế trong 
một cuộc trò chuyện thân mật. Cùng thế ấy, tại một bữa tiệc, nếu 
bạn đói thì việc lấy nhiều thức ăn là hợp logic, nhưng làm như vậy 
sẽ là khiếm nhã. 

Khi bạn ăn tiệc với người khác, hãy cần thận: Bạn không chỉ thỏa 
mãn nhu cầu của cơ thể mình, mà còn phải biết giữ lịch sự và phẩm 
cách của mình. 


SX 
VIỆC LÀM CHỦ BẢN THÂN TÙY THUỘC VÀO SỰ 
TRUNG THỰC VỚI CHÍNH MÌNH 
Trước hết, hãy biết bạn là ai và có thể làm được những gì. Không 
có gì vĩ đại mà được tạo ra một cách tức thời; việc hoàn thiện những 
tài năng và năng khiếu cũng vậy. Chúng ta vẫn luôn đang học hỏi, 
vẫn đang phát triển. Việc chấp nhận những thách thức là đúng. Đây 
là cách mà chúng ta tiến sang cấp độ kế tiếp của sự phát triển về 
mặt tri thức, thể lý và đạo đức. Tuy nhiên, đừng tự lừa gạt mình: 


Nếu bạn cố sức trở thành một cái gì đó, hoặc ai đó trái ngược với 
bản chát và năng lực của mình, thì bạn không chỉ làm giảm giá trị cái 
bản ngã thật của mình, mà còn mất cơ hội để phát triển trong những 
lãnh vực mà ở đó bạn có năng khiếu bẩm sinh. 

Bên trong trật tự thiêng liêng, mỗi người trong chúng ta đều có 
một “tiếng gọi” đặc biệt. Hãy lắng nghe tiếng gọi của bạn và đi theo 
nó một cách trung thành[79]. 

79 Bình thường, chúng ta ít khi nghe được tiếng gọi đó. Cái gì đã 
ngăn cản không cho ta nghe được tiếng gọi đó? Có rất nhiều 
nguyên nhân: a/ Sự bận rộn với việc sinh nhai; b/ Tác động của xã 
hội (giáo dục, văn hóa, tập tục, giao tế xã hội...); c/ Thiếu trung thực 
với chính mình; d/ Thiếu lòng dũng cảm; e/ Thiếu sự phản tỉnh, nội 
quán... 


92 
HÃY BẢO VỆ LÝ TÍNH CỦA BẠN 

Khi bạn bước đi, bạn cần thận để khỏi giẫm lên một con sên, hay 
gây thương tích cho bàn chân mình. Cũng y như vậy, bạn phải hết 
sức cần thận để không, trên bất cứ phương diện nào, làm tổn hại lý 
tính, là quan năng cao nhất của tâm trí mình[80]. Cuộc sống đức 
hạnh tùy thuộc, trước hết và trên hết, vào lý tính. Nếu bạn bảo vệ lý 
tính của mình thì nó sẽ bảo vệ bạn. 

80 Nhưng cần định nghĩa thật rõ: Lý tính là gì? 

Từ này di từ Logos của Hy Lạp. Có thể hiểu theo nhiều cách khác 
nhau: 

1. Nguyên lý để tư duy đúng logic. Đó là nghĩa thông dụng 
nhật. 


2. Theo chủ nghĩa Khắc Kỷ thì lý tính (Logos) là nguyên lý 
thiêng liêng của vũ trụ, gần với “Đạo” của Lão Tử. Trong tập sách 
này, nó đồng nghĩa với Thiên ý, Thượng đế, Đắng quan phòng... 

3. Theo Phúc Âm của Thánh .John, Logos là “Ngôi lời”, đã nhập 
thể vào Chúa .Jesus. 


4. __ Lý tính trong ngữ cảnh này, được hiểu theo nghĩa thứ hai. 


53 
HÃY THỰC HÀNH SỰ CÂN XỨNG 
VÀ SỰ ĐIÊU ĐỘ THÍCH HỢP 

Thông qua sự cảnh giác, chúng ta có thể ngăn ngừa khuynh 
hướng thái quá[81]. Những vật sở hữu phải tương xứng với những 
nhu cầu của cơ thể, y như đôi giày phải vừa khít với bàn chân. 

81 So sánh với Lão Tử: Khứ thâm, khứ xa. khứ thái" (Tránh xa 
vào sự quá đáng, xa xỉ, thái quá). 

Không có sự rèn luyện tinh thần, chúng ta có thể bị đẩy tới sự 
thái quá. Đơn cử về chuyện giày dép thì nhiều người ưa mua những 
đôi giày cầu kỳ, ngoại nhập, trong khi họ chỉ cần một đôi giày vừa 
khít, thoải mái và bền. 

Một khi chúng ta rơi, mặc dù chỉ một chút, vào trong sự thái quá, 
thì thói quen này sẽ mạnh dần lên, và chúng ta có thể bị trượt vào 
trong ý thích bốc đồng. 


S4 
SỰ HOÀN HẢO BÊN TRONG QUAN TRỌNG 
HƠN CÁI VẺ BÊN NGOÀI 


Phụ nữ thì đặc biệt bị đè nặng bởi sự chú ý mà họ nhận được về 
ngoại hình dễ coi của mình. Từ thuở còn trẻ, được những người đàn 
ông tâng bốc hay đánh giá chỉ theo ngoại hình của mình. 

Thật không may, điều này có thể khiến cho một phụ nữ cảm thấy 
mình chỉ thích hợp cho việc mang lại cho đàn ông lạc thú, và những 
năng khiếu nội tại của nàng bị mai một dần. Nàng có thể cảm thấy bị 
buộc phải dành nhiều nỗ lực và thời gian vào việc trau chuốt cái 
nhan sắc bên ngoài và làm méo mó cái bản ngã tự nhiên của mình, 
để làm vừa lòng những người khác. 

Thật đáng buôn, nhiều người - cả đàn ông lẫn đàn bà - xem trọng 
quá mức việc trau chuốt ngoại hình của họ và cái ấn tượng mà họ 
để lại trên những người khác. 

Những ai tìm kiếm sự minh triết, họ hiểu rằng mặc dù thế gian có 
thể ban thưởng chúng ta vì những lý do sai lầm hay hời hợt, chẳng 
hạn như ngoại hình, nguồn gốc xuất thân của ta, vân vân; nhưng 
điều thực sự quan trọng đó là việc ta là ai bên trong nội tâm, và ta 
đang trở thành ai? 


55 
HÀY QUAN TÂM ĐÉN TÂM TRÍ BẠN 
NHIÊU HƠN CƠ THÊ BẠN 

Những ai không được rèn luyện về tinh thần, thường dành quá 
nhiều thời gian cho cơ thể họ. Hãy xem việc thực hiện những “bản 
năng con” của mình là thứ yếu. Sự chú ý chính yếu phải được dành 
cho sự chăm sóc và phát triển lý tính của bạn. Bởi vì thông qua lý 
tính mà bạn có thế hiểu được những quy luật của tự nhiên. 


56 
XỬ TỆ DO ÁN TƯỢNG SAI LÀM 

Nếu người ta bất kính, hay nói điều không tốt về bạn thì hãy nhớ 
rằng, họ hành xử như vậy bởi vì họ cho rằng làm thế là đúng. 

Thật là không thực tế khi mong đợi người khác nhìn bạn như bạn 
nhìn chính mình[82]. Nếu người ta đi tới kết luận dựa trên những ấn 
tượng sai lầm, thi họ là người bị thương tổn hơn bạn, bởi vì chính 
họ là kẻ bị hướng dẫn một cách sai lầm. Khi một điều nào đó là 
đúng nhưng bị ai đó cho là sai, thì tự thân nó không bị thương tổn; 
chỉ có kẻ nào giữ quan điểm sai lầm, kẻ đó mới bị lừa gạt và bị tổn 
hại. Một khi đã hiểu rõ điều này thì bạn sẽ ít cảm thấy bị xúc phạm 
bởi những kẻ khác, cho dẫu họ thóa mạ bạn. Bạn có thể tự nhủ 
thầm: “Đối với người đó, nó có vẻ như thế, nhưng nó chỉ là ấn tượng 


^ 1 


chủ quan của đương sự mà thôi”. 

82 Suy ngẫm cho kỹ ta phải thừa nhận rằng rất nhiều khi ta 
không hiểu được chính mình! Chính bản thân cũng không hiều mình 
thì việc mong đợi kẻ khác “hiểu mình” quả thật là điều ngờ nghệch! 
Do vậy, việc hiểu lầm nhau là chuyện đương nhiên: không hiểu lầm, 
mới là điều lạ! Khi nhận ra điều này thì tâm hồn ta sẽ nhẹ nhõm và 
khoan dung hơn rất nhiều. 


B7 
MỌI SỰ ĐỀU CÓ HAI CÁI QUAI XÁCH 
Mọi sự đều có hai cái quai, một cái bạn có thế xách được, cái kia 
thì không. 


Chẳng hạn, giả thử anh trai hay chị gái xử tệ với bạn, thì đó là cái 
quai mà bạn không thể xách được. Nếu bạn nhè nó mà xách thì bạn 
sẽ trở nên cay đắng, không chịu nổi. Hãy chọn cái quai mà bạn có 
thể xách được, đó là những mối ràng buộc gia đình. Nói cách khác, 
hãy tập trung trên sự kiện rằng, đây là anh trai hay chị gái mình; 
rằng bạn và họ được nuôi dạy cùng nhau, và như vậy có một mối 
ràng buộc bền vững không thể nào phá vỡ. Nhìn tình huống theo 
cách đó, bạn sẽ hiểu nó một cách đúng đắn và duy trì được sự quân 
bình của mình. 


16) 
TƯ DUY RÕ RÀNG LÀ TÓI QUAN TRỌNG 

Cuộc sống minh triết là cuộc sống của lý tính. Học cách tư duy rõ 
ràng thật là điều quan trọng. Tư duy rõ ràng không phải là một sự 
việc tình cờ, ngẫu nhiên. Nó đòi hỏi sự rèn luyện thích đáng. Chính 
là qua tư duy rõ ràng mà chúng ta có thể hướng dẫn ý chí của ta 
một cách thích hợp, bám sát mục đích chân thực của ta, khám phá 
ra những mối quan hệ mà chúng ta có đối với kẻ khác, và những 
bổn phận vốn theo sau những mối quan hệ đó. Mọi người đều nên 
học cách nhận diện tư duy sai lầm và lộn xôn. Hãy học cách suy 
luận đúng logic, để tránh rút ra những kết luận vô căn cứ. 

Chẳng hạn, hãy chú ý thí dụ về việc suy luận sai logic sau đây: 
"Tôi giàu hơn bạn; do vậy, tôi tốt hơn bạn”. 

Người ta gặp những khẳng định phi lý như vậy trong mọi lúc. 
Cách suy luận đúng logic là như sau: “Tôi giàu hơn bạn; do vậy, tôi 
có nhiều vật sở hữu và nhiều tiền hơn bạn”. 


Một thí dụ khác: “Tôi nói thuyết phục hơn bạn; do vậy, tôi tốt hơn 
bạn”. Nói như vậy là sai logic. Phải nói: “Tôi nói thuyết phục hơn 
bạn; do vậy, lời nói của tôi có trọng lượng nhiều hơn lời nói của 


kh) 


bạn”. 
Nhưng hãy nhớ: Tính cách của bạn thì độc lập với tài sản hay lời 
nói thuyết phục. 
Hãy dành thời gian để miệt mài học cách tư duy rõ ràng, và bạn 
sẽ không bị lường gạt. Một kiến thức về logic và những qui tắc để lý 
luận đúng sẽ giúp bạn rất nhiều. 


59 
HÃY GỌI SỰ VẬT ĐÚNG TÊN CỦA CHÚNGỊ[83] 

Khi ta gọi sự vật đúng tên của chúng thì ta hiểu chúng một cách 
đúng đắn, mà không thêm vào thông tin hay những phán đoán vốn 
không có ở đó. Một người tắm nhanh? Đừng nói: Anh ta tắm qua 
loa, mà hãy nói: Anh ta tắm nhanh. Hãy định danh tình huống như 
nó là, đừng lọc nó qua những phán đoán của mình[84]. 

83 Thế nào là “gọi đúng tên của sự vật”? Chẳng hạn, ta thấy cái 
bàn và gọi nó là cái bàn (không phải là cái ghế), như vậy đã “gọi 


^¬3” 


đúng tên sự vật” chưa? Câu trả lời là “đã”, nhưng cũng là “chưa”. 
Nếu xét vẻ “chân lý tương đối” (đạo Phật gọi là tục đế, thế giới hiện 
tượng, hay tích môn), thì gọi cái bàn là cái bàn, có thể tạm gọi là đã 
“gọi đúng tên của sự vật”. Tuy nhiên, xét về mặt tuyệt đối (đạo Phật 
gọi là chân đế, thể giới bản thể, hay bản môn), thì “cái bàn” cũng chỉ 
là “giả danh” - bởi vì, nó chỉ do “nhân duyên giả hợp” mà thành cái 
bàn. Nếu tách ra từng bộ phận: gỗ, định, cưa, ông thợ môc... 
(những nhân và duyên), thì nó sẽ không còn là cái bàn. Vả lại, nếu 


~ 
111 ^A” 


đi sâu hơn nữa thì “gô” là gì? Phân tích tới cùng, nó cũng chì là 
những “nguyên tử” của vật chất; dưới nguyên tử, chỉ còn lại những 
“hạt cơ bản” - mà hạt cơ bản cũng chỉ là “sự tương tác” của những 
hạt khác mà thành, và chúng chì hiện hữu trong khoảng một phân 
triệu giây đông hồ! Do vậy, đứng về mặt tuyệt đối, thì thế nào là “gọi 
đúng tên của sự vật”? Cho nên, cụm từ “gọi đúng tên sự vật” ở dây 
chỉ nên áp dụng cho bình diện “tương đối". 

84 Mỗi người trong chúng ta đều có một “cặp kính màu". Cặp 
kính màu này được hình thành do rất nhiều cái “quy định”: sự giáo 
dục, nền văn hóa, truyền thống,, cộng thêm những cái ta có sẵn từ 
khi mới ra dời như tính khí, khuynh hướng... Theo đạo Phật, ngoài 
những ảnh hưởng bên ngoài trong hiện tại, còn có “nghiệp lực” lưu 
truyền từ “vô lượng kiếp”. Bên cạnh "cộng nghiệp", chung cho các 
chúng sinh hữu tình, còn có “biệt nghiệp”, riêng cho mỗi người. Từ 
những cái “quy định” ấy mà “cặp kính màu” của mỗi người sẽ rất 
khác nhau. Nhìn chung, khống máy ai thoát khỏi “cặp kính màu" này. 
Tuy nhiên, sự “quy định” ấy sẽ có mức độ khác nhau ở mỗi người: 
có người bị quy định nhiều, và ngược lại; cũng có người hoàn toàn 
thoát khỏi mọi quy định, đó là bậc “giác ngộ”. 

Một người uống nhiều rượu? Đừng nói, anh ta là một kẻ nát 
rượu, mà chỉ nên nói rằng anh ta uống nhiều rượu. Trừ phi bạn hiểu 
bao quát đời anh ta thì làm sao bạn biết anh ta là kẻ nát rượu? 

Đừng bị lừa bởi dáng vẻ bề ngoài. Đừng xây dựng những lý 
thuyết và giải thích dựa trên những lệch lạc do định danh sai. Bạn 
chỉ nên chấp thuận cái gì thực sự đúng. 


60 


SỰ MINH TRIẾT ĐƯỢC BIÊU LỘ TRONG HÀNH 
ĐỘNG, KHÔNG PHẢI TRONG LỜI NÓI 

Đừng tự xưng mình là một người minh triết, và đừng thảo luận 
những khát vọng tình thần của bạn với những người không hiểu giá 
trị của chúng[85]. Hãy chứng tỏ tính cách và sự cao thượng của bạn 
thông qua những hành động của mình. 

85 Gợi nhớ đến câu nói của Chúa Jesus trong Tân Ước: “Đừng 
ném ngọc cho lợn...". Đúng vậy, có những điều mà ta “bạ đâu nói 
đó”. Một lời nói chỉ có thể nhận được sự đồng cảm khi nó được “gửi 
đúng địa chỉ”. Nếu sai địa chỉ thì chỉ phản tác dụng. 


61 
HÃY SÓNG BÌNH DỊ, NHƯNG ĐỪNG 
PHÔ TRƯƠNG CÁCH SÓNG ĐÓ 

Đừng tự cao tự đại nếu bạn có thể thỏa mãn những nhu cầu của 
mình với giá thấp. Đối với kẻ mong muốn sống minh triết thì nhiệm 
vụ đầu tiên của đương sự là tự giải phóng mình ra khỏi sự kiềm tỏa 
của mối quan tâm độc chiếm về tự ngã. 

Hãy xem xét, kẻ nghèo họ sống đạm bạc hơn ta bao nhiêu thì họ 
càng chịu đựng sự khó khăn tốt hơn ta bấy nhiêu. 

Nếu bạn muốn phát triển khả năng sống giản dị thì hãy làm điều 
đó cho chính mình một cách âm thầm, và đừng làm với mục đích 
gây ấn tượng trên kẻ khác. 


62 


SỰ MINH TRIẾT TÙY THUỘC VÀO 
SỰ TỈNH THỨC 

Đa phần người ta không nhận thức rằng cả sự trợ giúp lẫn sự tổn 
hại đều đến từ bên trong chính mình[86]. Thay vào đó, họ quay sang 
những cái bên ngoài, bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài. 

Kẻ minh triết, trái lại, nhận thức rằng chúng ta là cội nguồn của tất 
cả những gì tốt hay xấu cho chính mình. Do vậy, họ không trách cứ 
hay cáo buộc kẻ khác. Họ không cần thuyết phục kẻ khác rằng họ 
xứng đáng, đặc biệt và lỗi lạc. 

86 Như vậy, theo Epictetus thì tất cả hoàn cảnh bên ngoài đều 
không “trợ giúp” hoặc gây “ tổn hại” gì cho chúng ta. Trước hết, phải 
thừa nhận rằng phần lớn cái vui hay khổ là do quan niệm của ta về 
sự vật, chứ không phải do tự thân sự vật đó. Tuy nhiên, hoàn cảnh 
bên ngoài cũng có thể là “trợ duyên" hay “nghịch duyên” - nếu bỏ 
qua nó, e rằng cũng cực đoan quá chăng? 

Nếu kẻ minh triết gặp phải những thách thức, họ nhìn vào chính 
mình. Nếu họ được kẻ khác ca ngợi, họ lặng lẽ mỉm cười một mình, 
tâm không động. Nếu họ bị kẻ khác vu khống, họ không cảm thấy 
cần phải bảo vệ cái tên của mình[87]. Nhưng họ tiến hành những 
hành động của mình với sự cảnh giác, giả định rằng mọi sự đều ồn, 
nhưng không tuyệt đối an toàn. 

87 Tâm không động trước lời khen chê là dấu hiệu của một người 
đã vượt lên khỏi cái gọi là “tâm thế gian”. Các vị thiền sư Trung Hoa 
thường nói, đó là thứ tâm mà “tám gió thổi không động". Có thể gọi 
đây là “tâm của bậc thánh". Theo Từ điển Phật học Huệ Quang, tập 
I, tr.414, tám ngọn gió ấy gồm: 1- Lợi (lợi lộc), 2- Suy (hao tốn), 3- 
Hủy (chê bai chỉ trích), 4- Dự (gián tiếp khen ngợi người), 5- Xưng 


(trực tiếp ca tụng người), 6- Cơ (dựng sự việc giả để nói xấu người), 
7- Khổ (gặp chướng duyên nghịch cảnh, thân tâm bị bức bách, khổ 
não), 8- Lạc (gặp được duyên tốt, thuận cảnh, thân tâm vui vẻ, hân 
hoan). 

Họ hòa điệu những ước vọng của mình với cuộc sống như nó là, 
và chỉ tìm cách tránh những cái mà sẽ ngăn cản khả năng thực hiện 
ý chí họ một cách thích đáng. Họ thực hành sự tiết độ trong mọi vụ 
việc. Và nếu họ có hiện ra như là ngu dốt hay ngây thơ thì họ cũng 
không quan tâm. Họ biết rằng, họ chỉ cần phải canh chừng theo dõi 
tâm ý và hướng ởi của những dục vọng của mình. 


63 
SÓNG SỰ MINH TRIẾT THÌ QUAN TRỌNG HƠN 
LÀ BIẾT VỀ NÓ 

Nếu có ai đó cố gây ấn tượng trên bạn, khoe rằng họ hiểu những 
tác phẩm và những ý tưởng của một nhà tư tưởng lớn như 
Chrysippus[88], thì hãy tự nghĩ thầm: Điều quan trọng không phải 
chỉ là có khả năng nói vanh vách về những đề tài khó hiểu. Cái cốt 
tủy là hiểu thiên nhiên và hòa điệu những ý định và hành động của 
mình với cái cách thức mà những sự thể là. Kẻ thực sự hiểu những 
tác phẩm của Chrysippus, hay những lời dạy của bất cứ đầu óc lớn 
nào, là kẻ thực sự áp dụng những lời dạy của họ. Có một khác biệt 
lớn giữa việc nói những điều có giá trị, và làm những điều có giá trị. 

Đừng chỉ quá xem trọng kiến thức uyên bác mà thôi[89]. Hãy nhìn 
tấm gương của những người mà những hành động của họ nhất 
quán với những nguyên tắc mà họ tin vào. 


88 Chrysippus (279 - 206 TCN): Triết gia Khắc kỷ chủ nghĩa của 
Hy Lạp cổ đại. 

89 Theo chúng tôi hiểu thì Epictetus không phủ nhận kiến thức 
uyên bác của thế gian. Ông chỉ nhắn mạnh sự hạn chế của loại kiến 
thức này. Có sự khác biệt rất lớn giữa “cái biết thế gian” với “cái biết 
minh triết", và “cái biết siêu thế gian” (Trí vô sư). Đây là một đề tài 
thú vị, chúng tôi chỉ gợi ý để cùng tìm hiểu. 


64 
THỰC HÀNH NHỮNG NGUYÊN LÝ QUAN TRỌNG 
HƠN VIỆC CHỨNG MINH CHÚNG 

Cuộc sống minh triết bắt đầu với việc học cách đưa vào thực 
hành những nguyên lý như: "Chúng ta không nên nói dối”. Bước kế 
tiếp là chứng minh chân lý của những nguyên lý, chẳng hạn tại sao 
ta không nên nói dối. Bước thứ ba —- kết nối hai bước đã nêu- là chỉ 
ra tại sao những lời giải thích là đủ để biện minh cho nguyên lý đó. 
Mặc dù bước hai và ba đều có giá trị, nhưng bước thứ nhất mới là 
quan trọng nhất. Bởi vì biết bao người chứng minh thật khéo rằng 
nói dối là sai trái, trong khi họ vẫn nói đối dễ dàng như Cuội[90]I 

90 Epictetus thường cho rằng “phán đoán đúng” sẽ dẫn đến 
“hành động đúng". Nhưng ở đây ông cũng nhận thấy đôi khi “phán 
đoán đúng” vẫn có thể dẫn đến “hành động sai”. Giải thích thế nào 
về hiện tượng này? Theo phân tâm học thì “phán đoán đúng” là 
công việc của “ý thức”, nhưng một hành động có thể bị thúc đầy bởi 
một thói quen, hoặc một sức mạnh tiềm ân của “vô thức". Đạo Phật 
cố khái niệm “tập khí”. Tập khí có hai loại: Những thói quen trong 
hiện tại (hạt giống mới huân tập) và những hạt giống đã huân tập lâu 


đời, nằm sâu trong A-lại-da-thức, khi có đủ “duyên” thì nó sẽ hiện 
hành. Do vậy, ngay cả một vị đã “kiến tánh” cũng còn phải vô núi tu 
thêm vài chục năm, để gột rửa hết các tập khí còn sót lại trong A-lại- 
da-thức. Một thí dụ dễ hiểu hơn từ cuộc sống hằng ngày: Một người 
nghiện rượu hay thuốc lá thì cho dẫu họ biết rất rõ, rằng rượu và 
thuốc lá rất có hại cho sửc khỏe, nhưng họ vần cứ uống rượu và hút 
thuốc. Do vậy, để có một cuộc sống tốt thì không những ta phải có 
những “phán đoán đúng", mà còn phải có phương pháp để loại bỏ 
dân những “tập khí” không tốt. 


65 
HÃY BẮT ĐÀU SÓNG NHỮNG 
LÝ TƯỞNG CỦA BẠN 

Bây giờ là lúc trở nên nghiêm túc về việc sống những lý tưởng 
của bạn. Một khi bạn đã xác định những nguyên lý mà mình mong 
muốn sẽ làm theo thì hãy tuân theo chúng, như thể chúng là những 
luật lệ, như thể vi phạm chúng là một tội lỗi. 

Hãy điềm tĩnh nếu những người khác không chia sẻ những xác 
tín của mình. Bạn còn có thể trì hoãn con người mà mình thực sự 
muốn trở thành bao lâu nữa? Cái bản ngã cao thượng của bạn 
không thể chờ đợi lâu hơn nữa. 

Hãy đưa những nguyên lý của bạn vào thực hành —- bây giờ. Hãy 
ngừng những bào chữa và sự lần lữa. Đây là cuộc sống của bạn! 
Bạn không còn là một đứa trẻ nữa. Bạn càng sớm bắt tay vào kế 
hoạch tâm linh của mình thì bạn sẽ càng hạnh phúc. Càng đợi chờ, 
bạn càng dẽ bị lây nhiễm sự tâm thường và cảm thấy đầy hồ thẹn, 
hối tiếc, bởi vì tôi biết bạn có thể làm tốt hơn. 


Từ khoảnh khắc này trở đi, hãy nguyện thôi không tự làm thất 
vọng chính mình. Hãy tự ly cách mình khỏi đám đông[91]. Hãy quyết 
định trở thành phi thường và làm cái mà bạn cần làm - bây giờ. 

91 Phải hiểu thế nào là “ly cách khỏi đám đông"? Theo thiển ý, 


^Au 


không nhất thiết phải xa lánh họ, mà là không bị "nô lệ" vào dư luận 


của họ. 


(HÉT PHÀN I) 


xx*+* 


Phần 2 
NHỮNG LỜI DẠY CÓT TỦY 
Về đức hạnh, hạnh phúc và bình an nội tâm 


(Trích & thuyết minh từ Discourses) 


TẠI SAO PHẢI SÓNG TÓT? 

Khái niệm về đức hạnh Khắc kỷ chủ nghĩa của Epictetus - mặc dù 
chưa được đánh giá đúng mức - vẫn để lại dấu ấn không thể phai 
mờ trên nền văn hóa của chúng ta. Descartes; Spinoza, Rousseau; 
Nietzsche, Marx; và những người Cha Sáng lập của Mỹ[92]; chỉ là 
một ít trong số những “kẻ làm lay chuyển nhân loại”; đã mắc nợ tư 
tưởng Khắc kỷ chủ nghĩa về đức lý: một món nợ lớn. 

92 Sử gia Richard B. Morris vào năm 1973 đã xác định dược 7 vị 
sau đây là những người sáng lập quan trọng: John Adams, 
Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John day, Thomas 


Jefferson, James Madison, và George VVashington (Theo từ điển 
Wikipedia tiếng Việt). 

Đức hạnh, cho đến khi nó hồi sinh rất gần đây, thì nghe ra rất cổ 
hủ hay thậm chí làm dáng đối với đôi tai hiện đại của chúng ta. 
Những lời dạy của Epictetus về đức hạnh không dính líu gì tới một 
kẻ đạo đức giả hay một kẻ nhu nhược, khúm núm. Đức hạnh, hạnh 
phúc và sự yên tĩnh tâm hồn không phải là những kinh nghiệm tách 
rời hay riêng biệt mà là những trạng thái xuất hiện đồng thời. 

Mặc dù ông xiển dương sự thiện vì tự thân nó[93], sự quan sát 
thực tế của ông là: Một cuộc sống đức hạnh dẫn đến sự nhất quán 
nội tại và sự hài hòa ngoại tại. Có sự nhẹ nhõm lớn khi có sự nhất 
quán về đạo đức: linh hồn thư giãn, và như thế, chúng ta có thể tiến 
về phía trước một cách có hiệu năng trong những nỗ lực của ta, như 
Epictetus thường nói: “Không bị ngăn trở”. 

93 Nghĩa là làm điều tốt vì thấy nó tốt, chứ không chờ đợi một kết 
quả nào. 

Sự lộn xộn và cái xấu nội tại, chính nó xuất phát từ sự hàm hà. 
Epictetus huấn luyện chúng ta cách khơi dậy và sử dụng cái tốt nhất 
mà ta có, bằng cách làm cho bảng đạo đức cá nhân của ta trở thành 
tường minh với ta. Tự do, sự thanh thản và tự tin, được đạt tới trong 
khi những hành động ngoại tại của ta dần dần tuân phục bảng đạo 
đức này. Ông yêu cầu ta giảm bớt tầm quan trọng mà ta thường đặt 
vào những lựa chọn “bên ngoài” - cái mà ta có thể gọi là “những lựa 
chọn kiểu sống” - và tập trung trên những lựa chọn nội tại về đạo 
đức, nhỏ bé nhưng có ý nghĩa, mà chúng ta làm trong quá trình 
sống của bất cứ ngày nào. 

Sharon Lebell 


1 
TIỀNG KÊU CỦA LINH HÔN 

Nhiệm vụ chính của triết học là đáp lại tiếng kêu của linh hồn và 
hiểu được ý nghĩa sự kiềm tỏa của những phiền muộn và sợ hãi của 
chúng ta - và bằng cách đó, tự giải phóng mình ra khỏi nó. 

Triết học gọi chúng ta khi chúng ta đã tới bước đường cùng. Cái 
cảm nhận liên lỉ - rằng có một cái gì đó không ổn với đời ta, và niềm 
hoài vọng được trả lại “cái tôi tốt hơn” của ta - sẽ không biến mát. 
Những nỗi sợ của ta về sự chết và sự cô độc; sự bối rối của ta về 
tình yêu và tình dục; và cảm thức về sự bất lực của ta khi đối mặt 
với sự giận dữ và những tham vọng thái quá - những cái đó đưa ta 
đến chỗ thành khẩn đặt những câu hỏi triết học đầu tiên. 

Thật đúng: Đời chúng ta không có ý nghĩa nào xuất hiện ra một 
cách hiển nhiên. Sự tàn nhẫn, sự bất công, sự khó chịu về thể xác, 
bệnh tật, những bực bội, và những bất tiện lớn nhỏ, là những sự 
kiện tẻ nhạt của bất cứ ngày nào trong đời. Như thế, ta sẽ làm gì về 
điều này? Làm thế nào chúng ta - mặc dù nỗi dau và sự khổ trong 
thế giới bên ngoài và trong những cảm xúc bất thường của mình - 
sống đời cao thượng, thay vì ngã quy trước sự tê liệt tuyệt vọng, và 
chỉ đối phó giống như một con lừa với sự tẻ nhạt và những trách 
nhiệm không mong muốn? 

Khi linh hồn kêu lên, đó là một dấu hiệu rằng chúng ta đã tới một 
giai đoạn tất yếu, chin muỗi của sự phản tỉnh[94]. Bí quyết là đừng bị 
kẹt ở đó, do dự, mà hãy tiến về phía trước bằng cách quyết tâm tự 
chwuax trị chính mình. Triết học yêu cầu ta di chuyển vào trong long 
dũng cảm. Thuốc chữa của nó là việc phát hiện những tiên đề sai và 


hwofi hợt, mà trên đó chúng ta đặt nền móng cho cuộc đời ta và cái 


= ” 


“bản sắc cá nhân” của ta. 

94 Như vậy, nhờ “tiếng kêu của linh hồn” mà ta mới nhận ra được 
cái bất ổn của đời ta và bắt đầu phản tỉnh. Chính sự phản tỉnh sẽ 
dẫn dến sự tự tri. Bình thường, cuộc sống thường nhật với rất nhiều 
bận rộn, lo toan, nên tiếng kêu ấy dễ bị khuất lấp, khiến ta có thể 


“(^ 


tưởng lầm rằng đời ta “êm thắm". Nhưng một biến cố lớn sẽ gây án 
tượng mạnh mẽ, và khi ấy tiếng kêu sẽ được nghe rõ hơn. Vì vậy, 
trong một điều kiện nào đó (chẳng hạn, đối với người có tâm hồn 
mạnh mẽ) thì sự khủng hoảng có thể là một cơ hội rất tốt cho sự 


tăng trưởng tâm linh. 


2 
MỤC TIÊU ĐÍCH THỰC CỦA TRIẾT LÝ 

Mục tiêu đích thực của triết lý không bao hàm những nghi thức 
ngoại lai, nghi lễ huyền bí, hay những niềm tin kỳ quái. Nó cũng 
không chỉ là lý thuyết và sự phân tích trừu tượng. Dĩ nhiên, nó là 
tình yêu dành cho sự minh triết. Nó là nghệ thuật sống một cuộc 
sống tốt đẹp. Với tư cách đó, nó phải được giải cứu khỏi những đạo 
sư và những triết gia chuyên nghiệp, kẻo nó sẽ bị khai thác như là 
một giáo phái bí truyền hay một loạt những kỹ thuật “lạnh lùng”, 
những “câu đồ nát óc”, để tỏ ra bạn tài giỏi ra sao. Triết lý dành cho 
mọi người, và nó được thực hành thực sự chỉ bởi những ai mà gắn 
chặt nó với hành động trên thế gian, tiến về một cuộc sống tốt hơn 
cho tất cả. 

Mục đích của triết học là soi sáng những cách thức mà linh hồn ta 
đã bị ô nhiễm bởi những niềm tin không lành mạnh, những dục vọng 


gây xáo động, những lựa chọn và sở thích đáng ngờ, không xứng 
đáng với ta. Việc tự xem xét bản thân, được áp dụng với lòng nhân 
ái, là liều giải độc chính. Ngoài việc nhỏ tận rẽ những sa đọa của 
linh hồn, cuộc đời minh triết cũng nhằm đánh thức ta khỏi sự ủ trệ, 
và thúc đầy ta tiến về một cuộc sống vui tươi, phong phú. Việc sử 
dụng logic, sự tranh luận một cách thành thạo, và sự phát triển khả 
năng gọi tên sự vật một cách đúng đắn, là một vài trong số những 
công cụ mà triết lý cho chúng ta, để đạt tới cái nhìn rõ ràng và sự 
bình an nội tại bền vững, vốn là hạnh phúc đích thực. 

Hạnh phúc này là mục tiêu của chúng ta, và phải được hiểu đúng. 
Thông thường, hạnh phúc bị hiểu lầm một cách phổ biến, là lạc thú 
và sự nhàn rỗi được trải nghiệm một cách thụ động. Quan niệm đó 
về hạnh phúc chỉ là hời hợt. Cái mục tiêu xứng đáng duy nhất của 
tất cả nỗ lực của ta là một cuộc sống phong phú. 

Hạnh phúc đích thực là một động từ. Nó là những thực hành 
năng động của những việc làm xứng đáng. Cuộc sống phong phú, 
mà nền tảng của nó là ý định tốt lành là một cái gì đó mà ta liên tục 
ứng tác, và khi làm như thế, linh hồn ta trở nên chín chắn. Đời ta có 
ích cho ta và cho nhũng người mà ta tiếp xúc. 

Chúng ta trở nên triết luận để phát hiện ra cái gì thực sự đúng, và 
cái gì chỉ là kết quả của sự lý luận sai lầm và ngẫu nhiên, của những 
phán đoán sai lầm được thủ đắc bừa bãi, của những lời dạy có thiện 
chí nhưng bị hướng dẫn sai, từ bố mẹ, thầy giáo, và sự tiếp biến về 
văn hóa mà không được xem xét. 

Để giải phóng linh hồn ta ra khỏi đau khổ, ta dấn mình vào nội 
quan có kỷ luật, mà trong đó ta tiến hành những cuộc thí nghiệm tư 
tưởng để gia tăng khả năng phân biệt giữa những niềm tin và thói 


quen lành mạnh, với những niềm tin và thói quen có hại và lười 
biếng. 


3 
BƯỚC ĐẦU TIÊN 

Bước đầu tiên để sống minh triết là từ bỏ lòng tự cao tự đại. 

Hãy nhận ra sự dại dột đầy ảo tưởng, tự cho mình là một kẻ biết 
hết mọi sự, một kẻ đầy lo âu mà cái tâm trí “bông lông” của y luôn 
luôn bép xép một cách xốc nổi về những biến cố và những người 
khác, khiên cưỡng áp đặt những kinh nghiệm hiện hành cảu y vào 
trong những phạm trù đã xác lập sẵn. “Ò vâng, điều này ở đây chỉ 
giống như điều như vậy...như vậy....”. 

Hãy nhìn thế giới bằng cái nhìn tươi mới - như nó là, trên những 
điều kiện của riêng nó - qua đôi mắt của một “kẻ bắt đầu”. Biết rằng 
bạn không biết và sẵn lòng thừa nhận rằng mình không biết, mà 
không bào chữa một cách ngốc nghếch, là sức mạnh thực thụ[95], 
và dọn đường cho việc học hỏi và tiến bộ trong bát cứ nỗ lực nào. 

Kẻ khôn ngoan nhất trong chúng ta nhận biết được những giới 
hạn tự nhiên trong kiến thức của ta, và có sức chịu đựng đề duy trì 
“sự ngây thơ” của mình. Họ hiểu rằng tất cả chúng ta biết ít ra sao 
về bất cứ điều gì. Không có cái gọi là kiến thức chung cuộc, một lần 
cho mãi mãi. Kẻ minh triết không lẫn lộn thông tin hay dữ kiện - bất 
luận là chúng phi thường hay được triển khai một cách khéo léo ra 
sao - với kiến thức toàn diện, bao quát hay minh triết siêu việt. Một 
khi đã nhận thức chúng ta biết ít ra sao, thì ta không quá dễ bị lừa 
bịp bởi những kẻ ba hoa, xốc nổi, những kẻ không thành thật, và 


những kẻ mị dân. Sự tò mò đầy phấn khích là một dấu hiệu của 
cuộc sống phong phú[961. 

95 Gợi nhớ đến Socrates: “Tôi chỉ biết một điều, đó là tôi không 
biết gì cả”. 

96 Câu này hơi tối nghĩa? “Sự tò mò đầy phấn khích” về cái gì? 
Có lẽ, ý của Epictetus là “sự tò mò đáy phần khích” về những điều 
có liên quan đến sống đời minh triết. Nhưng nếu “tò mò” về những 


111 ~ 


cái “vặt vãnh” thì cần phải tránh xal 

Sự ngạo mạn là cái mặt nạ tầm thường để che đậy sự hèn nhát; 
nhưng quan trọng hơn nhiều, nó là cái chướng ngại lớn cho cuộc 
sống phong phú. Tư duy minh bạch và lòng tự thị, không thể đồng 
hiện hữu một cách logic. Mọi người trên thế gan nay đều quan trọng. 
Nếu bạn thực sự muốn bình an tâm hồn và thành công trong nỗ lực 
của mình thì hãy từ bỏ lòng tự thị. 

Sự kiêu ngạo là một cái cổng sắt, ngăn chặn những kiến thức 
mới, những khả tính to lớn, cũng như những ý kiến xây dựng. Kiêu 
hãnh thái quá về kiến thức của bạn, về những khả năng hay kinh 
nghiệm, và cố nắm giữ nhiều quyền lực, thầm quyền hơn thực lực 
của mình, là nguy hiểm. Sự hợm hĩnh như thế không những làm kẻ 
khác xa lánh - bởi vì một sự hống hách khiếm nhã như vậy, thì 
không những là ngột ngạt khi phải ở gần, mà còn dẫn đến tính tự 
mãn, ngăn chặn sự thay đổi theo một hướng lành mạnh. Bạn cứ 
chạy quanh trong cùng những vòng tròn quen thuộc, và bị kẹt cứng 
trong cùng những tắm lưới. Không có điều gì mới mẻ hay vui tươi 
từng xảy ra. 

Hãy ngừng ba hoa như một con chích chòe. Hãy chú ý cái thực 
sự đang xảy ra, không chỉ điều mà bạn nghĩ là đang xảy ra, hay 


mong muốn nó xảy ra. Hãy nhìn và lắng nghe. 

Đề làm tốt bất cứ điều gì, bạn phải có sự khiêm cung để “đi lang 
thang” một chút, theo sự dẫn dắt của bản năng[97], lạc đường, thất 
bại. Hãy có lòng can đảm để cố đảm trách một công trình nào đó, và 
có thể làm nó một cách tôi tệ. Những cuộc đời tầm thường được 
đánh dấu bởi sự sợ hãi - sợ tỏ ra mình thiếu năng lực, khi cố làm 
một cái gì mới. 

97 Bản tiếng Anh- To do anything well, you must have the humility 
to bumble around a bít, to follow your nose, to get lost. to goof. 
Chúng tôi dịch sát nguyên văn, nhưng chưa hiểu rõ ý của tác giả. 

Những kinh nghiệm mới nhằm làm cho đời ta sâu sắc hơn, và 
thúc đây ta bước sang những cấp độ năng lực mới; chúng không 
nhằm để cho lòng tự thị sử dụng như cây cột chống đỡ cho những 
quan điểm và kết luận đã xác lập sẵn. 

Kiến thức và sự hướng dẫn cá nhân, chúng cư ngụ ở những nơi 
không mong đợi. Nếu bạn mong ước thấy và tận dụng chúng khi 
gặp chúng, thì hãy cảnh giác, kẻo mà bạn trở nên dương dương tự 
đắc và tự mãn một cách thiếu phê phán. 

Không nên lẫn lộn cái cảm giác thỏa mãn, hài lòng chính đáng khi 
thành tựu một mục tiêu xứng đáng và khó khăn, với sự kiêu ngạo, 
vốn là nét đặc trưng của mối bận tâm độc chiếm về tự ngã và sự 
thiếu quan tâm đến tình cảm hay những vụ việc của những người 
khác. 


4 
CUỘC SÓNG PHÁT ĐẠT[98] TÙY THUỘC 
VÀO SỰ TRI TÚC 


Cuộc sống phong phú không thể đạt tới bằng những kỹ thuật. 
Cũng không thể đạt tới nó bằng năm bước dễ dàng, hay bằng giáo 
điều của một nhân vật có uy tín nào đó. 

98 The flourishing life: Cuộc sống phát đạt, thịnh vượng. Chữ 
“phát đạt" trong tiếng Việt thường nói về khía cạnh vật chất, nhưng 
trong ngữ cảnh này, nó nhân mạnh khía cạnh tinh thần nhiều hơn. 

Một cuộc đời phong phú tùy thuộc vào sự đáp ứng của ta, một 
cách tốt nhất có thể, trước những sự thể mà về chúng ta có trách 
nhiệm. 

Để sống một cuộc đời phi thường, chúng ta phải nâng cao tầm 
vóc tinh thần của mình bằng cách trau dồi tính cách của ta. Kẻ 
không được rèn luyện thì suy nghĩ miên man về những yếu tó vốn 
cấu thành đời họ. Họ lãng phí thời gian quý báu trong nuối tiếc hay 
mong muốn những tình huống cụ thể của họ sẽ khác đi. “Ước chỉ tôi 
sống trong một ngôi nhà hay thành phố tốt hơn, có một người phối 
ngẫu khác, một chỗ làm hấp dẫn hơn, nhiều thời gian hơn cho 
mình...” Kẻ được huấn luyện về tinh thần, thay vì oán hận hay tránh 
né những tình huống cuộc đời hiện tại, thì cám ơn chúng và tự hiến 
mình trọn vẹn cho những bổn phận của họ với gia đình, bạn hữu, 
láng giềng và nghề nghiệp... Khi ta yếu lòng và bắt đấu than vãn, rên 
rỉ, ta làm giảm sút những khả tính của mình. 

Nếu ta quá xem trọng tiền bạc, địa vị và sự cạnh tranh, thì ta sẽ 
đầu độc những mối quan hệ cá nhân của mình. Ta không thể đạt tới 
cuộc sống phong phú cho đến khi ta điều tiết những dục vọng của 
mình và thấy rằng, chúng hơi hợt và phù du như thế nào. 


VAN SỰ KHỞI ĐẦU NAN 

Bước thứ nhất tiến về sự minh triết là cam go nhất, bởi vì cái 
linh hồn yếu đuối và ngoan cố của ta sợ hãi không quen thuộc, và 
sự nỗ lực mà không có bảo đảm tuyệt đối của phần thưởng. Khi bạn 
tiến bộ trong những nỗ lực của mình, thì quyết tâm của bạn được 
củng cố, và sự tự cải thiện đến dễ hơn. Dần dà, thực là khó để mà 
hành động chống lại quyền lợi tốt nhất của chính bạn. 

Bằng cách bền bỉ và kiên nhẫn quyết tâm loại bỏ những 
niềm tin không lành mạnh ra khỏi linh hồn, chúng ta trở nên mỗi lúc 
càng thành thạo trong việc nhìn thấy xuyên suốt những nỗi sợ hãi 
yếu đuối, sự bối rối trong tình yêu, sự thiếu tự chủ của mình. Chúng 
ta ngừng làm ra vẻ đạo đức trong mắt những người khác. Một ngày 
nào đó, chúng ta hài long mà nhận thức rằng, chúng ta đã ngừng 
“diễn kịch” với đám đông[991]. 

99 Một ý tưởng rất hiện đại, nhưng hóa ra đã được thốt ra từ thời 
cổ đại! Thế nào là “diễn kịch”? Thứ nhất, nó không thực. Thứ hai, nó 
có động cơ là để gây ấn tượng tốt đẹp đến kẻ khác. 


6 
SỰ ĐỘC LẬP CỦA CÁI THIỆN 
Cái thiện hiện hữu độc lập với quan niệm của ta về nó. Cái thiện 
thì ở “ngoài đó” và nó luôn ở ngoài đó, ngay cả trước khi chúng ta 
bắt đầu hiện hữu. 


7 
HÃY NGHI NGỜ QUY ƯỚC 


Hãy nghi ngờ quy ước[100]. 

Hãy chịu trách nhiệm về tư duy của bạn. 

Hãy tự đánh thức mình ra khỏi sự u mê của những thói quen máy 
móc, mà không hề xem xét liệu chúng có tốt hay không. 

(100 Quy ước: “Những điều quy định mà người ta đã thỏa thuận 
với nhau về một vấn đề nào đó”. Thí dụ: phong tục, tập quán của 
một vùng, một cộng đồng. Mỗi xã hội, mỗi thời đại đều có những quy 
ước riêng. Bản chất của quy ước là không phải tự nhiên mà do con 
người đặt ra. Ưu điểm của quy ước là tạo cho xã hội một trật tự, một 
sự nhất trí nào đó. Nhược điểm của nó là tạo ra một “cái khung” chật 
hẹp, bắt buộc ai cũng phải ở trong dó. Quy ước, do vậy, có tính 
“máy móc”, cào bằng, đánh mắt hết tính sáng tạo và tự do cá nhân. 
Đơn cử trường hợp “Tam cương, ngũ thường” của Nho giáo trong 
chế độ phong kiến trước đây. Một mặt, nó góp phần đắc lực trong 
việc duy trì trật tự xã hội. Nhưng mặt khác, nó bóp nghẹt con người - 
vì nó giam nhốt cá thể trong một “cái khung” quá chật, chẳng khác 
chi một nhà tù. Do vậy, đối với những tâm hồn sáng tạo thì việc đầu 
tiên phải làm, là hiểu được bản chất, giá trị và sự hạn chế của quy 
ước. Kẻ minh triết, họ sống nương theo quy ước nhưng không nô lệ 
vào quy ước. 

Những tri giác, nhưng giá trị và những cách làm phổ biến thì hiếm 
khi là cái khôn ngoan nhất. Nhiều niềm tin phổ biến thường không 
vượt qua được trắc nghiệm nghiêm ngặt của lý tính. Tư duy quy 
ước — những phương tiện và cứu cánh của nó - thì cốt yêu là không 
sang tạo và không đáng quan tâm. Công việc cảu nso là duy trì 
status quo[101] cho những cá nhân và thiết chế được bảo vệ quá 
mức. 


Mặt khác, không có đức hạnh tự nhiên trong những ý kiến mới. 
Hãy phán đoán những ý tưởng và cơ hội trên nên tảng sau đây: Liệu 
chúng có làm cho cuộc sống tốt hơn hay không? Hãy tán thành 
những gì phát huy lòng nhân đạo, sự công bình, sự tăng trưởng về 
đạo đức, lòng nhân ái, khả tính và lợi ích cho cộng đồng nhân loại. 

Hãy xem xét những sự việc như chúng hiện ra trước tâm trí của 
riêng bạn; hãy khách quan cân nhắc những gì người khác nói, và 
rồi, thiết lập những xác tín của riêng bạn. 

Những niềm tin được xã hội dạy thường là không đáng tin 
cậy[102]. Quá nhiều trong số những niềm tin của ta đều được thủ 
đắc thồng qua sự ngẫu nhiên và những lời dạy vô trách nhiệm, ngu 
dốt. Nhiều trong số những niềm tin này thì ăn rễ quá sâu, đến nỗi 
chúng bị ân giấu khỏi cái nhìn của ta. Cái uễ oải tầm thường của 
một cuộc đời được sống bởi kẻ không được huấn luyện thì nguy 
hiểm và dễ lây; bởi vì, ngoài cách sống đó ra, thì đương sự không 
có cách sống lành mạnh nào khác. Hãy tỉnh dậy và cảnh giác. Hãy 
xem xét lại những thói quen của bạn, để duy trì những tiêu chuẩn 
cao hơn của mình. 

101 Hiện trạng: nguyên trạng. 

102 Tại sao? Bởi vì chúng chỉ là những “quy ước” chung chung, 
khó có thể áp 

dụng riêng cho từng cá nhân cụ thể. 

Nhiều người tuyên bố hết sức chân thành rằng, họ quyêt tâm giữ 
gìn phẩm cách của họ, trong khi vẫn buông mình vào những hành 
động thiếu suy nghĩ hay không tiết độ. Dù muốn dù không, họ làm 
xói mòn những nỗ lực đầy thiện ý của họ bằng cách không đối mặt 
với chính mình và không lập ra một bảng đạo đức cá nhân nhất 


quán, mà những hành động tương lai của họ sẽ tuân phục. Đừng 
nghe theo những gì mà người khác nói. Hãy quan sát những gì mà 
họ làm, và đánh giá những hậu quả đi kèm. 

Chúng ta phải làm sạch, giữ ngăn nắp và duy trì ngôi nhà của ta 
để tiến về phía trước với bất cứ cái gì. Cũng vậy, ta cần làm y hệt 
như thế với tâm trí ta. Vì nếu không làm như thé, thì không những ta 
mạo hiểm một cách không hiệu quả, mà ta còn mời gọi sự sa đọa 
của chính linh hỗn mình. Một linh hồn lộn xộn, mờ mịt thì nguy hiểm, 
vì nó dễ bị tác động bởi những ảnh hưởng có trật tự hơn, nhưng lại 
không tốt. 

Đừng tin cậy cái gì và bất cứ ai, ngoài chính bạn[103]. Hãy không 
ngừng cảnh giác đối với những niềm tin và xung động của mình 

103 Có thể nói cách khác: “Chỉ nên tin cậy chính mình”. Câu nói 
này có ưu điểm là tránh bi lung lạc bởi dư luận của kẻ khác. Tuy 
nhiên, theo thiển ý, ta “chỉ nên tin cậy chính mình” khi nào ta xác tín 
chắc chắn rằng “ta là một kẻ đáng tin cậy”. Sau khi tự rèn luyện dễ 
có một bản lãnh nào đó, thì mới nên tin cậy chính mình. Nếu không, 
tốt nhất là nên xin lời khuyên của những người mình có thể tin cậy 
được. 


lộ 
KẺ ĐỨC HẠNH THÌ BẤT KHUẤT 
Sự khác biệt giữa người được giáo huấn và kẻ dốt nát là: người 
khôn ngoan biết rằng người đức hạnh thì bất khuất. Người ấy không 
bị lừa gạt và khuấy động bởi cái vẻ bề ngoài cùa sự vật. 
Người được giáo huấn tôn trọng mối quan hệ họ hàng mà chúng 
ta chia sẻ với Cái tối hậu, và như thế y hành xử như một công dân 


từ bi, tự nhận biết của vũ trụ. Họ hiểu ràng cuộc sống minh triết sẽ 
dẫn đến sự thanh thản, đến việc tuân phục Tự nhiên và Lý tính. 


9 
HÃY LÀ MỘT CÔNG DÂN CỦA THÉ GIỚI 

Người ta không thể theo đuổi cái tốt lành cao nhất của chính 
mình, mà không tất yếu đồng thời phát huy cái tốt lành của người 
khác. Một cuộc sống dựa trến những tư lợi nông cạn, không thể 
được kính trọng theo bất cứ tiêu chí thỏa đáng nào. Tìm kiếm cái tốt 
nhất trong chính mình, có nghĩa là chủ động quan tâm đến sự an vui 
của những người khác. Chúng ta giao ước không chỉ với một số ít 
người mà với họ ta có quan hệ gắn bó trực tiếp, cũng không phải 
với kẻ giàu sang, danh tiếng, hay có ăn học, nhưng là với tất cả mọi 
con người: Họ đều là huynh đệ của chúng ta. 

Hay xem chính mình như một công dân của một cộng đồng thế 
giới, và hành động phù hợp với tư cách đó. 


10 
HÃY XEM NHỮNG HOÀI VỌNG 
CỦA BẠN NHƯ NHỮNG SỰ KIỆN 
Hãy xem những khát vọng sâu sắc và thầm kín nhất của mình chỉ 
như là những sự kiện, để bạn có thể thấy chúng điên rồ và thiếu 
thực chất ra sao. Không có gì xấu hỗ khi theo đuổi sự thành công 
thế tục: đó là chuyện bình thường[104]. Sự rắc rối của bạn không 
nằm ở tự thân sự theo đuổi, mà ở cái cách thức mình theo đuổi. Bạn 
để cho những dục vọng điên cuồng và sai lầm của mình tô màu 
phán đoán của bạn. Do vậy, bạn đánh giá quá cao cái giá trị nội tại 


của những gì mình theo đuổi. Bạn trông cậy vào những theo đuôi, 
và nghĩ rằng chúng sẽ mang lại hạnh phúc cho mình, như thế là lẫn 
lộn giữa phương tiện với cứu cánh. Mặc dù việc theo đuổi những 
mục tiếu “trung tính” là tự nhiên, nhưng cả thành công lẫn thất bại 
trong việc đạt tới chúng, đều không mảy may ăn nhập gì với hạnh 
phúc của bạn[105]. 

(104 Những người theo chủ nghĩa Khắc kỷ không phản đối sự 
thành công thế tục, nhưng họ chỉ xem nó là thứ yếu. 

(105 Đây là một quan niệm trái ngược với quan niệm thông 
thường. Theo thiển ý, quan niệm này chỉ đủng đối với những người 
đã được rèn luyện và đã làm chủ được bản thân. Đối với những kẻ 
“phàm phu” như chúng ta, thì hạnh phúc còn lệ thuộc khá nhiều vào 
sự thành công hay thất bại trong cuộc đời. 


11 
VIỆC SỬ DỤNG SÁCH MỘT CÁCH ĐÚNG ĐẮN 
Đừng nói rằng bạn dã đọc những cuốn sách. Hãy chứng tỏ rằng 
thông qua chúng bạn đã học cách tư duy tốt hơn, trở nên một người 
trầm tư hơn, phán đoán tốt hơn. Chúng rất hữu ích, nhưng sẽ là một 
sai lầm tồi tệ, nếu cho rằng người ta tiến bộ bằng cách đơn giản 
“ngốn” những cuốn sách. 


12 
HÃY THỰC TẬP SỰ CÂN TRỌNG TRONG KHI 
GIAO DU VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÁC 


Khi bạn giao tiếp với những người khác, một trong hai điều sẽ 
xảy ra. Hoặc là, bạn trở thành bạn đường của họ, hoặc là bạn kéo 
họ về với những quan điểm của mình. Hệt như khi một cục than đá 
tắt lửa tiếp xúc với một cục than đá còn lửa, thì hoặc là cục này dập 
tắt cục kia, hoặc ngược lại. 

Sự nguy hiểm là rất lớn. Do vậy, hãy thận trọng khi bước vào 
nhưng giao tiếp cá nhân, và nhất là với những người nhẹ dạ. 

Phần lớn chúng ta không có đủ sự vững chãi để mà lái bạn bè 
theo con đường của mình; do vậy, rốt cuộc ta bị đám đông lôi đi. 
Những giá trị và lý tưởng của ta trở nên mờ nhạt và bị ô nhiễm. 
Quyết tâm của ta bị lung lay. 

Thật khó lòng cưỡng lại khi những những người bạn của ta, hay 
những người đang hiện diện, khởi sự ăn nói xắc xược. Khi họ trượt 
vào những đề tài thấp kém, ta dễ bị mát cảnh giác, và bị lôi đi bởi sự 
thúc đẩy của xã hội. Bản chất của cuộc trò chuyện là sự đa nghĩa, 
những lời bóng gió của nó; và những động lực cá nhân của nó di 
chuyển quá nhanh, đến nỗi chúng có thể tức thì dịch chuyển sang 
những hướng không lành mạnh, làm ô nhiễm mọi thứ có liên quan. 
Do vậy, cho đến khi những tình cảm minh triết đã gắn chặt vào bạn 
như thể chúng là bản năng, và bạn đã đạt được một sức tự vệ mạnh 
mẽ nào đó, thì hãy chọn những kẻ giao du một cách cẩn thận, và 
hãy giám sát cái chủ đề của cuộc trò chuyện mà trong đó bạn thấy 
mình đang rơi vào. 


13 
HÃY THA THỬ, MỘT CÁCH LẶP ĐI LẶP LẠI 


Thường thường, tất cả chúng ta đều đang làm cái tốt nhất mà 
chúng ta có thê. 

Khi một ai đó nói với bạn một cách bất nhã; xem thường lời bạn 
nói; làm một cử chỉ có vẻ thiếu suy nghĩ, hay thậm chí một hành vi 
rất xấu ác, thì hãy tự nghĩ thầm: "Nếu mình là người đó - đã chịu 
đựng những thử thách, nỗi khổ tương tự, có bố mẹ tương tự, vân 
vân - thì có lẽ mình cũng đã làm, hay nói những điều tương tự”. Ta 
không thấu hiểu những câu chuyện đằng sau những hành động của 
họ, do vậy ta nên kiên nhẫn với kẻ khác, và tạm đình chỉ những 
phán đoán của ta về họ, vì nhận thức được rằng sự hiểu biết của ta 
là có hạn. Điều này không có nghĩa là ta bỏ qua những hành vi xấu 
ác, hay công nhận ý tưởng rằng, những hành động khác nhau đều 
mang trọng lượng như nhau về đạo đức. 

Khi người ta không hành động đúng như bạn mong muốn, thì hãy 
nhún vai tự nhủ thầm: “Ò, thôi kệ!”. Và rồi, hãy để cho nó qua đi. 

Thêm nữa, hãy nhân ái với chính bạn càng nhiều càng tốt. Đừng 
đo lường chính mình bằng cách so sánh với người khác, hay thậm 
chí với cái bản ngã lý tưởng của bạn. Sự cải thiện của con người là 
một nỗ lực dần dần, “hai bước tiến, một bước lùi”. 

Hãy tha thứ cho kẻ khác một cách lặp đi lặp lại, lần này sang lần 
nọ. Cử chỉ này sẽ bồi đắp sự bình an nội tại. 

Hãy tha thứ cho chính bạn, lặp đi lặp lại. Rồi hãy cố làm tốt hơn 
trong lần sau. 


14 
KẺ ĐỨC HẠNH THÌ NHÁT QUÁN 


Để sống một cuộc đời đức hạnh, bạn phải trở nên nhất quán, 
ngay cả khi bắt tiện, không thoải mái hay không dễ dàng. 

Những ý tưởng, lời nói và hành động của bạn phải ăn khớp với 
nhau. Đây là một tiêu chuẩn cao hơn tiêu chuẩn của đám đông. 
Phần đông người ta đều muốn tốt lành và phần nào cố trở nên tốt 
lành, nhưng rồi một thách thức đạo đức hiện lên và sự chán nản bắt 
đầu. 

Khi những ý tưởng, lời nói và hành động của bạn tạo thành một 
chỉnh thể nhất quán, thì bạn làm cho nỗ lực của mình trở thành hợp 
lý, và như thế loại bỏ lo lắng và sợ hãi. Trong cách này, thật dễ dàng 
tìm kiếm sự tốt lành, hơn là hành xử một cách tùy tiện, hay chạy 
theo những cảm xúc của khoảnh khắc đó. 

Khi bạn tự giải phóng mình ra khỏi những xao lãng của những lạc 
thú nồng cạn hay viên vông, và thay vào đó hiến mình cho những 
bổn phận chính đáng thì bạn có thể thư giãn. Khi biết rằng trong 
những hoàn cảnh nhất định, bạn đã làm cái tốt nhất mà mình có thể, 
thì bạn có thể có một tâm hồn thanh thản. Tâm trí bạn không cần 
phải bày vẽ gì thêm, hay tìm cách biện bạch, bảo vệ danh dự của 
mình, và cảm thấy tội lỗi hay hối hận. Bạn có thể một cách giản dị, 
hoàn toàn di chuyển sang một điều khác. 

Quả thực, rất giản dị: Nếu bạn nói rằng, mình dự định làm một cái 
gì đó, thì hãy làm đi. Nếu bạn bắt đầu một cái gì, hãy hoàn tất nó. 


45 
HÃY TIN CẬY NHỮNG TRỰC GIÁC 
ĐẠO ĐỨC CỦA BẠN 


Chúng ta ra đời với sự tốt lành cốt tủy, được phú bẩm trực giác tự 
nhiên về cái gi thiện, cái gì ác, cái gì xứng đáng, cái gì không. Cái 
năng lực đạo đức bẩm sinh này, sau đó phải được rèn luyện một 
cách chủ tâm và có hệ thống, để đưa cái tốt nhất của nó đến chỗ 
chín muìi. 

Muốn được người khác nễ trọng là điều tự nhiên thôi. Nhưng bạn 
phải dần tự giải phóng mình khỏi sự lệ thuộc vào sự thán phục hay 
vinh dự mà kẻ khác ban cho hay thu hồi lại. Trong vận may hay 
nghịch cảnh, cái quan trọng là thiện chí, mà với nó bạn thực hiện 
những hành động của mình, chứ không phải là kết quả[106]. Vậy 
hãy thôï đừng chú ý đến những gì mà bạn cho rằng kẻ khác nghĩ, và 
thôi đừng quan tâm đến kết quả của những hành động của mình. 
Thay vào đó, hãy tuân phục những trực giác đạo đức của bạn, va 
hãy làm theo chúng. 

(106 Chú trọng thiện ý của hành động hơn là kết quả của hành 
động, nhưng thế nào là “thiện ý”? Phải chăng những cuộc “thánh 


z 
SA kh) 


chiến” thời Trung cổ đều phát xuất từ “thiện ý” của những con chiên, 
là “diệt tru quỷ Satan để mở rộng nước Chúa”? Và kết quả là hàng 
triệu người đã bị tàn sát - phải chăng đó là “hành vi đạo đức”? Do 
vậy, ta phải định nghĩa, xác định rõ ràng thế nào là “thiện ý". Nếu chỉ 
cần “thiện ý” mà không quan tâm đến kết quả thì đã đủ chưa? Phải 
chăng thiện ý phải đi đôi với những biện pháp thích hợp để có kết 
quả tốt, nhất là về mặt đạo đức, vẫn là phương án tối ưu? 


16 
ĐỪNG GIẬN NHỮNG KẺ SAI TRÁI 


Sự đáp ứng của người không được huấn luyện - trước kẻ cướp, 
côn đồ và những ai sai trái - là phẫn nộ và trả đũa. Cần phải hiểu 
đúng những kẻ làm điều sai trái để có ffáp ứng thích đáng trước 
hành vi của họ. 

Với những việc làm xấu thì sự đáp ứng phù hợp là lòng thương 
xót đối với những kẻ đã làm chúng, bởi vì họ đã tin theo những niềm 
tin không lành mạnh, và bị tước mát cái năng lực quý giá nhất của 
con người: khả năng phân biệt giữa cái gì thực sự tốt và xấu cho họ. 
Những trực giác đạo đức nguyên thủy của họ đã bị méo mó; do vậy 
họ không có cơ may nào để đạt tới sự thanh thản. 

Bát cứ khi nào một ai đó làm một cái gì đó rồ dại, hãy thương xót 
họ hơn là ghét và giận như nhiều người thường lắm. Chúng ta nỗi 
giận với kẻ rồ dại, chỉ vì ta thần tượng hóa những sự thể mà những 
kẻ như thể lấy mắt của chúng ta. 


17 
CUỘC SÓNG PHÁT ĐẠT DUY NHẤT, 
LÀ CUỘC SÓNG ĐỨC HẠNH 

Đức hạnh là mục tiếu và mục đích của chúng ta. Thứ đức hạnh 
dẫn đến hạnh phúc bền vững, không phải là một sự tốt lành có tính 
“vị lợi”. Tôi sẽ hành thiện “để mà” đạt một cái gì đó. Sự tốt lành trong 
tự thân nó đã là cái phần thưởng rồi. 

Sự tốt lành không phải là lòng mộ đạo lòe loẹt và thể cách khoa 
trương. Nó là một chuỗi những điều chỉnh tính cách của ta một cách 
tế nhị qua suốt đời người. Chúng ta điều chỉnh những ý tưởng, lời 
nói, và việc làm của ta theo một hướng ngày càng lành mạnh. Đức 


hạnh vốn có sẵn, nội tại trong ý định và hành động của ta chứ không 
phải trong kết quả. 

Tại sao chúng ta phải trở nên tốt lành? Tốt lành là hạnh phúc, 
thanh thản, không âu lo. Khi chủ động bắt tay vào việc dần dần tự 
thanh lọc mình, bạn sẽ không tự che đậy mình hay tự bào chữa. 
Thay vì cảm thấy xấu hồ, thấp kém, bạn tiến về phía trước, bằng 
cách sử dụng những khả tính sáng tạo của khoảnh khắc này, tình 
huống hiện nay cùa mình. Bạn bắt đầu an trú trọn vẹn khoảnh khắc 
này, thay vì tìm cách trốn chạy hay mong ước rằng cái đang diễn 
tiến sẽ trở nên khác đi. Bạn di chuyển xuyên qua đời mình bằng 
cách ở trong nó một cách triệt đề. 

Cuộc sống đức hạnh ôm giữ những cái sau đây như là những 
kho báu: hành động đúng, sự trung thành, danh dự, và sự đứng đắn 
của bạn. 


Đức hạnh không có nhiều cấp độ, mà là một cái tuyệt đối. 


18 
HÃY THEO ĐUÔI CÁI TỐT LÀNH 
MỘT CÁCH NÒNG NHIỆT 
Hãy theo đuổi cái tốt lành một cách nồng nhiệt. Nhưng nếu 
những nỗ lực của bạn không đưa bạn tới đích, thì hãy châp nhận 
những kêt quả, và tiên lên. 


49 
CÁI GÌ QUAN TRỌNG, VÀ CÁI GÌ KHÔNG 


Đây là cảnh ngộ của chúng ta: Một cách lặp đi lặp lại, chúng ta 
không biết cái gì quan trọng, và cái gì không. 

Chúng ta thèm muốn những cái mà chúng ta khống kiểm soát 
được, và không thỏa mãn với những cái ở bến trong tầm kiểm soát 
của mình. 

Chúng ta cần phải đều đặn dừng lại và trù tính; hãy ngồi xuống 
xác định xem cái gì là quan trọng, đáng làm, và cái gì không; những 
mạo hiểm nào bõ công, và những mạo hiểm nào không. 

Ngay cả những khía cạnh dễ gây bối rối và tốn thương nhất 
cũng có thế biến thành chịu đựng được, bằng việc nhìn rõ sự thể và 
bằng sự chọn lựa. 


20 
LÝ TÍNH LÀ TÓI CAO 

Lý tính không phải là tất cả. Có những lĩnh vực của cuộc sống mà 
nó không vươn tới được. Những huyền nhiệm của hiện hữu nằm 
ngoài tầm với của nó[107]. Mặc dù vậy, lý tính là quan năng tốt nhất 
mà ta có, để bảo vệ, gìn giữ sự toàn vẹn của ta. 

107 Bạn đọc lưu ý: Epictetus tuy xem trọng “lý tính”, nhưng không 
quá “duy lý” như nhiều triết gia khác; bởi vì, ông hiểu rằng lý tính có 
những giới hạn của nó, và có những huyền nhiệm mà lý tính không 
vươn tới được. Chưa kể, đã có những giai đoạn lịch sử mà trong đó 
“lý tính” bị giản lược thành một phương pháp tư theo theo logic, theo 
nghĩa nông cạn và manh mún nhất cảu từ logic. Nó gạt bỏ, xem là 
vô giá trị tắt cả những gì nằm ngoài sự nhận biết của “lý trí. 

Đa phần người ta không biết cách suy luận; cũng không biết dùng 
những hình thức logic một cách thích hợp; do vậy, họ hành xử một 


cách tùy tiện, vô nguyên tắc, phản ứng quá đà hay lộn xộn, và dễ 
dàng bị dẫn đi sai đường. 

Tư duy minh bạch không phải là một nghệ thuật thiếu sức sống, 
công việc của lý tính là trắc nghiệm một cách phê phán những suy 
đoán của ta, cả những thuyết minh lẫn những phương pháp dùng để 
đi tới chúng. Lý tính không phải là một cứu cánh, mà là một công cụ 
cần thiết. 

Những câu hỏi là những động cơ của lý tính. Như thế, bạn cần 
phải học cách đặt những câu hỏi một cách hợp lý tính, hơn là có tính 
cảm xúc. Nếu khả năng tư duy của bạn bị tổn hại, thì cuộc sống đạo 
đức trở nên mờ mịt và mập mờ, nước đôi. 

Lý tính có thể phân biệt sự sai lầm với chân lý, và một chân lý sâu 
xa với một chán lý nhỏ nhặt. Những dấu hiệu của lý luận tốt là sự 
sáng sủa, sự nhất quán, sự nghiêm ngặt, sự chính xác của những 
định nghĩa, và việc tránh sự hàm hò, tối nghĩa. 

Hãy mau mau rèn luyện cách tư duy rõ ràng, để bạn có thể tự tin 
bước vào một cuộc tranh luận phức tạp, và không bị ném ra khỏi nó. 


21 
HÃY HỌC CÁCH TỰ CHỮA TRỊ MÌNH 

Nếu bạn theo đuổi sự minh triết một cách liên miên, thi bạn trì 
hoãn việc sở hữu nó. Hãy từ bỏ việc đuồi theo những liều thuốc bổ 
và những vị thầy mới. Vị hiền nhân, cuốn sách, chế độ ăn kiêng, hay 
niềm tin mới nhất... không đưa bạn về hướng của một cuộc sống 
phát đạt. Chính bạn làm cái đó. Hãy từ bỏ những cái ngoại tại, một 
lần cho tất cả. 


Hãy thực hành sự độc lập. Đừng cứ mãi là một bệnh nhân lệ 
thuộc, dễ nhào nặn: Hãy trở thành vị y sĩ của chính linh hồn mình. 


22 
BẤT LUẬN THỜI TIẾT TÓT HAY XÂU, 
HÃY TIẾP TỤC ĐI TỚI CÙNG 
Bát kể cái gì đang diễn ra xung quanh bạn, hãy tận dụng cái nằm 
trong quyên lực của mình, và châp nhận phân còn lại như nó xảy ra. 


23 
HÃY BIẾT ƠN! 

Hãy thực tập có một thái độ biết ơn, và bạn sẽ hạnh phúc. Nếu 
bạn có một quan điểm rộng rãi về những cái xảy ra cho mỗi người 
và nhận rõ sự hữu ích của những sự thê xảy ra, thì thật là tự nhiên 
để mà nói lời cám ơn với Cái tối hậu về mọi sự xảy ra trên thế gian 
này. 


24 
ĐỪNG TÙY TIỆN THẢO LUẬN 
NHỮNG VẦN ĐÈ QUAN TRỌNG 
Hãy cần thận, đừng tùy tiện thảo luận những vấn đề tối quan 
trọng với những người không quan trọng với bạn. 
Nhưng vụ việc của bạn sẽ trở nên mắt hết sự quý giá. Bạn 
xói mòn những mục đích của mình khi làm thê. Điêu này đặc biệt 
nguy hiêm khi bạn ở những giai đoạn đầu của một công trình. 


Những người khác, giống như những con kền kền, biến những ý 
tưởng của chúng ta thành bữa tiệc của họ. Họ sung sướng, thoải 
mái thuyết minh, phán đoán, và bóp méo cái quan trọng nhất đối với 
ta. Hãy để cho những ý tưởng và kế hoạch được "áp trứng” trước 
khi bạn "điều hành” chúng ra đằng trước những “kẻ nói không” và 
những kẻ chuyên biến mọi sự nghiêm túc thành ra điều vặt vãnh. 

Đa phần người ta chi biết đáp ứng lại một ý tưởng bằng cách vồ 
lên những khuyết điểm, hơn là nhận diện những ưu điểm tiềm năng 
của nó. Hãy rèn luyện tính độc lập để mà nhiệt huyết của bạn sẽ 
không bị phung phí. 


25 
CÁI LÀM CHÚNG TA HẠNH PHÚC 

Mọi con người đều tìm kiếm cuộc sống hạnh phúc, nhưng nhiều 
người lẫn lộn những phương tiện - thí dụ, của cải và địa vị - với cuộc 
sống đó. Sự tập trung sai lầm trên những phương tiện cho một cuộc 
sống tốt, khiến người ta càng xa cuộc sống hạnh phúc[108]. Những 
điều thực sự xứng đáng chính là những hoạt động nhân đức vốn 
cấu thành cuộc sống hạnh phúc, chứ không phải là những phương 
tiện bên ngoài mà có vẻ như tạo ra nó. 

(108 Phương tiện là nhằm đạt tới cứu cánh. Do vậy, trước hết 
người ta chạy đuổi để có phương tiện. Trong cuộc chạy đuổi này, 
người ta quên mất cứu cánh! Đó là cái vòng lần quân khiến cho con 
người suốt đời chạy đuổi theo phương tiện, và họ cứ tưởng đó là 
cứu cánh. Do sự sai lầm này mà càng ởi tìm hạnh phúc, con người 
càng xa hạnh phúc! 


26 
SỨC MẠNH CỦA THÓI QUEN 

Mọi thói quen, năng lực đều được duy trì và tăng cường bởi 
những hành động tương ứng của nó. Thói quen đi bộ, khiến ta trở 
thành người đi bộ tốt hơn. Thói quen chạy, khiến ta chạy tốt hơn. 
Đối với linh hồn, cũng y như vậy. Bất cứ khi nào bạn giận, bạn tăng 
cường cơn giận của mình. Bạn đã tăng cường một thói quen và đỗ 
thêm dầu vào lửa. 

Nếu bạn không muốn có một tính khí dễ nóng giận thì đừng nuôi 
thói quen đó. Đừng tạo điều kiện cho nó gia tăng. Ban đầu, hãy âm 
thầm ước lượng số ngày mà trong đó bạn không giận. “Tôi thường 
giận mọi ngày. Bây giờ, cách một ngày, rồi cách ba bốn ngày”. Theo 
thời gian, trước tiên thói quen yếu dần, và sau cùng được thay thế 
bởi một đáp ứng khôn ngoan hơn. 


27 
HÃY CHĂM SÓC KHOẢNH KHẮC NÀY 

Hãy chăm sóc khoảnh khắc này[109]. 

109 Rất gần với khái niệm “an trú trong hiện tại”, rất phổ biển hiện 
nay. Thế nào là “an trú trong hiện tại? Thông thường, chúng ta 
thường “nhớ nghĩ về quá khứ” và “lo lắng cho tương lai”, và bỏ quên 
cái đang diễn ra trong hiện tại. Hệ quả là chúng ta không bao giờ 
“sống trong hiện tại". Quá khứ là cái đã qua, tương lai là cái chưa tới 
- nhưng nếu ta chĩ nghĩ về quá khứ và ưu tư về tương lai thì ta 
“đang sống" ở đâu? Không ở đâu cả! Mà nếu ta không sống ở đâu 
cả thì có khác gì ta không hiện hữu! Cho nên các bậc giác ngộ 


> 
^ (( 


thường nhắc nhở ta, hay trở về hiện tại dễ “tiếp xúc với sự sống" — 


vì nói cho cùng thì sự sống chỉ nằm trong hiện tại! (Xin đọc Tiếp xúc 
với sự sống của Nhất Hạnh). 

Hãy chú tâm đến những sự thể đặc thù của nó. Hãy đáp ứng lại 
người này, thách thức này, việc làm này. 

Hãy từ bỏ những trốn tránh. Hãy ngừng tạo cho bạn sự rắc rối 
không cần thiết. 

Đã đến lúc thực sự sống, trọn vẹn an trú trong cái tình huống mà 
bây giờ bạn đang ở. Bạn không phải là một kẻ bàng quan, ngoại 
cuộc. Hãy tham dự. Hãy nỗ lực. 

Hãy tôn trọng sự hợp tác của bạn với Thiên ý. Hãy thường xuyên 
tự hỏi: Tôi phải thực hiện việc làm đặc thù này ra sao để tôi sẽ nhất 
quán với, và có thể được chấp nhận bởi Thiên ý? Hãy lắng nghe 
câu trả lời và bắt tay vào việc. 

Khi những cửa lớn đã đóng và căn phòng bạn trở nên tối tăm, 
bạn không cô độc. Ý chí của tự nhiên vẫn ở bên trong bạn, như 
năng khiếu tự nhiên của bạn vẫn ở bên trong. 

Hãy lắng nghe những thỉnh cầu khẩn cấp của nó. Hãy làm theo 
những chỉ đạo của nó. 

Cái chất liệu của nghệ thuật sống là chính cuộc đời bạn. Không 
có cái gì vĩ đại mà được tạo ra một cách đột ngột. Phải có thời gian. 

Hãy trao tặng cái tốt nhất của bạn và hãy luôn nhân ái. 

HÉT 


xx*+* 


